BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


„ạ ÂM NHẠC 
'“MĨ THUẬT 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HOÀNG LONG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Âm nhạc) 
LÊ MINH CHÂU - HOÀNG LÂN - NGÔ THỊ NAM 


ĐÀM LUYỆN (Tổng Chủ biên phần Mĩ thuật) - NGUYỄN QUỐC TOÁN (Chủ biên) 
TRIỆU KHẮC LỄ - BÙI ĐỖ THUẬT - NGUYỄN HỮU HẠNH 


 ÄM NHẠC 
“MĨ THUẬT 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


$ Học hát : 
Bài Đóng dáng một ngôi trường 
$ Nhạc lí : 


Giới thiệu về quãng 


$ Tập đọc nhạc (TĐN) : 

Giọng Son trưởng - TDN số I 
$ Âm nhạc thường thức : 

Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 


Tiết 1 


Học hát : Bài Bóng đáng một ngôi trường 


#4 4 ý 2 TT 
Bóng dáng Imột ngôi Irường 


Si nổi - Rắt nồng nhiệt Nhạc và lời : HOÀNG LẦN 


ïx... —.Ô.. 


—=< 
thu khai trường. Đấ — bao mùa 


Đã bao mùa 
x2 =. == 5 L= 
hè chia tay. Vẫn côn trổ mấi ngôi tường ở chốn đây. 
sò El — : £Et 
Những cánh chỉm dù bay xã 
ấttƒ F É Ẹ j2 z—a 
- 
năm tháng không thể xoá - nhoà Và tình yêu ấy 
==“—=—==—===.:== 
sáng lên trong lòng chúng bó) BởẺ 


ệt  /EEEE, ====: =: 
mãi bên đồng sông Ấy mang 
tiếp những bài ca h mới — cho 
# —Y 
ệ; ; P P) ở, 3) 5 Ề 
theo bao kỈ niệm Hàng cây 
Xanh tươi tỉnh bạn, Đồng Sông 
ộ) P.—S—kW ù r. ® ” s 
xanh dậi - vào bức hanh đẩy 
xưa thời — gian ăng trôi công 
ệ ng r đi2ng 2 li 
kí ức - tuổi thơ. Một khúc ca 
_ bó _ đãi lâu. Cảng =. sâu 
== E F 
ái =——=—=..= T— F 
đang vang vọng làm sư xao xuyến nhớ 
trong - tâm bã = HnN, ta ghỉ mãi bóng : 
——Œ † 
=:=.==_=—=-... 
đến bây gi: 


Trong mỗi chúng ta, ai cũng mang trong lòng những tình cảm được lưu giữ từ 
một mái trường, nơi có các thầy, cô giáo và những bạn bẻ thân thiết của một thời 
cắp sách. Những dấu ấn đó sẽ còn đọng mãi trong chúng ta cùng với những kỉ niệm 
khó phai mờ. 

Bài hát Bóng dáng một ngôi trường có giai điệu tươi trẻ, trong sáng và lời ca 
giàu hình ảnh. Âm nhạc được viết theo hình thức 2 đoạn : 

Đoạn a : sôi nổi, linh hoạt ; Đoạn b: tha thiết, lôi cuốn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy kể lên những bài hát viết về nhà trường, về thầy, cô giáo. 

2. Hãy nêu tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lân mà em biết. Học thuộc bài 
hát Đóng dáng một ngôi trường. 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ HOÀNG HIỆP VÀ BÀI HÁT 
CÂU HÒ BÊN BỜ HIỀN LƯƠNG 


Nhạc sĩ Hoàng Hiệp (tên khai sinh là Lưu Trần Nghiệp), 
sinh ngày I-10-1931 tại tỉnh An Giang (Nam Bộ). 
Ông là tác giả của rất nhiều ca khúc quen thuộc và nổi 
tiếng. Các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đậm chất trữ 
tình và có sắc thái riêng. Ca khúc của ông được đông đảo 
quần chúng yêu mến như : Câu hò bên bờ Hiền Lương 
(lời : Hoàng Hiệp - Đằng Giao), Có gái vớt chóng (thơ 
Mô'lö-y-cla-vi), Ngọn đền đứng gác (thơ Chính Hữu), 
Đất quê ta mênh mông (thơ Dương Hương Ly), 
Trường Sơn Đông, Tường Sơn Tây (thơ Phạm Tiến Duật), 
Lá đỏ (thơ Nguyễn Đình Thị), Nhớ về Hà Nội,... 


Sau năm 1975, trở về sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông viết : 
Con đường có lá me bay, Em vấn đợi anh về (thơ Lê Giang), Mùa chữm én bay 
(thơ Diệp Minh Tuyển), Chút thơ tình người lính biển (thơ Trần Đăng Khoa). 
Viếng Lăng Bác (thơ Viễn Phương)... Ông là một trong số các nhạc sĩ Việt Nam 
đã phổ nhạc thành công khá nhiều bài thơ. 

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học - Nghệ thuật. 


KỈ NIỆM VỀ MỘT BÀI HÁT, VỀ MỘT GIỚI TUYẾN 


.. Năm 1956 đã trôi qua mà không có hiệp thương Tổng tuyển cử như 
Hiệp định Giơ-ne-vơ đã quy định. Những người miền Nam tập kết chúng tôi đều 
sống trong tâm trạng “ngày Bắc, đêm Nam"... 

Ngồi trên xe ô tô từ Hà Nội vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) tôi lặng thỉnh. day dứt 
vì nỗi nhớ quê nhà. Nhớ lại quang cảnh ngày các má, các chị, các em tiền đưa mình 
xuống ghe ra Vàm Sông Đốc để lên tàu tập kết ra miền Bắc với hai ngón tay đưa 
lên (như hẹn hai năm sau trở vể) mà không cầm được nước mắt. 


6 


Ngày tôi ra Bắc, tôi cũng không gặp ba má và các em tôi sau chín năm kháng 
chiến xa cách. Gia đình tôi hiện giờ đang ở đâu ? 

.. Những ngày đầu ở bờ Bắc sông Bến Hải, tôi sống với đơn vị bộ đội biên 
phòng ở một đồn cách cây cầu Hiển Lương chỉ vài trăm mét. Lúc này đang mùa 
mưa, buổn ơi là buồn ! Ban ngày, tôi đội mưa đi dọc theo bờ sông, đôi mắt đăm 
đăm nhìn sang bờ Nam. Tôi bắt gặp nhiều em, nhiều chị từ bên ấy hình như giả bộ 
ra sông rửa chân tay để được nhìn lại những người thân bên bờ Bắc... 

.. Tôi muốn viết một cái gì đó nhưng tâm trạng ngổn ngang không sao viết 
được. Nhiều ý nghĩ cùng đến một lúc không biết chọn cái nào và bắt đầu từ đâu. 

.. Một lần nữa, tôi lại bước ra hiên nhà của đồn biên phòng nhìn về phía cầu 
Hiển Lương, chiếc cầu có lần tôi đã đặt chân lên đó. Tuy nhiên tôi chỉ được phép 
đi nửa cầu phía Bắc, vì nửa cầu phía Nam là thuộc về đối phương rồi. Nó được 
phân chia không chỉ bằng cái trạm gác đặt ngay giữa cầu, mà còn bằng cả hai màu 
sơn khác nhau nữa ! Tôi nhìn cây cầu lúc này đang bị màn mưa che phủ. Nó như 
ẩn, như hiện, như thực, như hư. Dẫu vậy, nó vẫn là một biểu hiện của sự chia cắt. 

.. Từ giã đồn biên phòng, một buổi chiều tôi gặp anh gác đèn biển Cửa Tùng. 
Anh cũng là người miễn Nam tập kết ra Bắc đã hai năm nay. 

Dứng ở trên chòi cao, nơi đặt cây đèn biển, hai chúng tôi nhìn biển khơi sóng 
trào, nhìn đàn hải âu đang bay lượn, nhìn những cánh buồm đang từ từ trôi vào cửa 
sông... Bỗng anh bạn gác đèn biển cất lên tiếng nói : “... Tôi sang đây để lại vợ con 
bên ấy. Vì vậy, hằng ngày tôi lên đây không chỉ để làm nhiệm vụ mà còn để nhìn 
về quê tồi. Có vài lần, tôi trông thấy ai như vợ con tôi đang từ trong xóm ra bãi 
biển để nhận cá mang ra chợ bán, như hồi tôi còn ở làng bên ấy. Tôi muốn kêu to 
lên gọi tên vợ con tôi nhưng kêu sao cho nghe thấy được !". 


Anh bạn còn nói đải, nói nhiều nữa về những niềm đau, nỗi nhớ của mình... 
Sau đó anh ta ngồi im lặng như pho tượng đá. Còn tôi, tôi lại muốn khóc. Tôi muốn 
có đôi lời an ủi anh nhưng cổ họng nghẹn cứng. 

Một lúc sau, tôi lẳng lặng theo anh leo xuống các bậc thang trở về. Ngay lúc đó, 
trong óc tôi đột nhiên vang lên những âm thanh đầu tiên và những ý tứ lời ca mà 
tôi khổ công tìm kiếm trong nhiều ngày qua. 

Và bài hát mà tôi hằng ôm ấp từ bao lâu nay đã được bắt đầu từ chiều hôm đó. 
Bài Câu hò bên bờ Hiền Lương - một bài hát ra đời trong nỗi đau xót của bản thân 
tôi cộng với tâm trạng buồn nhớ của bao người khác trong thời kì nước nhà còn bị 
chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. 


(Lược trích bài viết của nhạc sĩ Hoàng Hiệp) 


Câu fiò bên bờ tiên ương 


Nhạc : HOÀNG HIỆP 
Lời : HOÀNG HIỆP - ĐẰNG GIAO 


Chậm - Tình cử 
25t = hộ: E= 
ni >3 —======_= 
Bên ven bờ Hiển Lương chu nay ra đứng trông 
Trông qua răng Trường Sơn miển quê xa khuất chân 


=s =i = 
111g SI21 Bl2g 


VỂ MẮ đượmn tình quê đôi mắt đượm tình quê. 
trời. Mây lặng lờ trôi mây đen lặng lở trái. 


ề 
# O8 Han 
ề 


Xa xa đoàn thuyển nan buẩm căng theo gió xuôi dòng Bỗng 
Xa xa mội đàn chỉm so mây dang cánh lưng từ. Hã 


‡ = 
== E—^—= 


“) 
Íong sương mờ không gian tẩm lống nghe câu 
chìm hãy đừng - cho ta gửi đến phương xa 


K= 
xì 
g 
= 
Š 


` 
s 
8 


§ 


aứ* 


+ °# 
nguyễn Trang cơn bão lố vũ bẩn lòng sơn. 
Vàng. Kha sông nốt bến cho nản về anh. 


tiÌ 


§! ^ a2} |2 I, Bì Bì 2í 
Hay là em bên ấy tong phúi giấy nhớ nhung tảo sô. Gửi 
Nơi miẩnquê xa vắng øm có nghe thấu chăng lòng anh. Tỉnh 


¬¬==.— § ? > »2 + 


nêm tín theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi! 
nà xây đấp nên thuỷ chung không bao giờ phai! 


Tiết 2 
- Nhạc lí : Giới thiệu về quãng 
- Tập đọc nhạc : Giọng Son trưởng - TĐN số I 
Nhạc lí 
GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG 
Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm ; vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. 


Mỗi quãng mang một tính chất riêng. Tuỳ theo số lượng cung hoặc nửa cung chứa trong 
quãng đó mà xác định tên gọi và tính chất các quãng là trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm. 


Ví dụ : 


2 Thứ 3 Thứ 
ộ TT KT ằẶ= 
i1Đúng  2Trưởng 8 Trưởng 4 Đúng 
6 Thứ 7 Thứ 
= ° = 
ộ ° .— bộ„4 Š T 
=. . _ =- 
§ Đúng 6 Trưởng 7 Trưởng 8 Đúng 
ệ —————T — 
[ = e& 
= 
4 Tăng SGiảm 
Tập đọc nhạc 


GIỌNG SON TRƯỞNG - TĐN SỐ 1 
1. Giọng Son trưởng 


Giọng Son trưởng có âm chủ là Son. Hoá biểu của giọng Son trưởng có một đấu 
thăng (Pha thăng). 


Cấu tạo giọng Son trưởng như sau : 


ệt ==_-—__=._== ==== 
1Ð 1 ạt 19 


1Ê 4Ê 


€ 


2. Tập đọc nhạc 


TĐN số 1 
CâU sáo 
(Trích) 
Nhạc Ba Lan 
Văi - Nhí nhành Đặt lời : HOÀNG ANH 
Ẻ == 
ÁH 73 77Irftrnrrtyl2 


Đạp nào bằng cây sáo bó bó nhỏ xinh xinh trên tay người 


_= IE n=e=.=e= Ẽ 
Một điệu nhạc trong sáng róo rất vúi cao tử bàn tạy ấy. 


ật 7 trị l†irr T1171 


Hoà Hhao với tống đần hát lên câu ca yêu đời 
* Nhận vét TON số l : 


[iai điệu xây dựng trên giọng Son trưởng, sử dụng đủ 7 âm : Son-La-Si-Đô- 
Rê-Mi-Pha thăng. 


[Bài gồm 4 câu hát với 2 âm hình tiết tấu gần giống nhau : 


K6 a0idl4441la d0al4| 
œ2 4012|) J |737114| 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy chỉ ra các quãng 2, 3. 4, 5 trong bài TĐN số I. 
2. Tập đọc TĐN số 1 và ghép lời. 


Tiết 3 
- Ôn tập bài hát : Đóng dáng một ngôi trường 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số I 
- Âm nhạc thường thức : Ca khúc thiếu nhỉ phổ thơ 


Âm nhạc thường thức 
CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ 


Ca khúc thiếu nhỉ có nhiều bài được hình thành từ những bài thơ. Các nhạc sĩ 
đã tìm cảm hứng từ bài thơ để sáng tác thành bài hát. Phổ nhạc theo thơ là một 
phương pháp sáng tác bài hát được sử dụng có hiệu quả và khá phổ biến. 

Trong dân ca Việt Nam hầu hết các làn điệu được hình thành từ những câu thơ. 

Ví dụ : Bài Lí cây bông bắt nguồn từ câu thơ : 

Bông xanh, bông trắng, bông vàng 
Bông lê, bông lựu, đố nàng máy bông. 
hoặc : 
Trúc xinh trúc mọc bờ ao 
Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh, 


(Bài Cáy rúc xinh - dân ca quan họ Bắc Ninh) 


Trong các ca khúc thiếu nhi có khá nhiều ca khúc phổ thơ. Ví dụ : 

[Hạt gạo làng ta (Thơ : Trần Đăng Khoa - Nhạc : Trần Viết Bính) 

[Bựụi phấn (Thơ : Lê Văn Lộc - Nhạc : Vũ Hoàng) 

[Đi học (Thơ : Minh Chính - Nhạc : Bùi Đình Thảo) 

[Bác Hồ - Người cho em tất cả (Thơ : Phong Thu - Nhạc : Hoàng Long - Hoàng Lân) 
[Tia nắng, hạt mưa (Thơ : Lệ Bình - Nhạc : Khánh Vĩnh) 

[ho con (Thơ : Tuấn Dũng - Nhạc : Phạm Trọng Cầu) 

[Đàn đồng ca mùa hạ (Thơ : Nguyễn Minh Nguyên - Nhạc : Lê Minh Châu). 


Một vài nhận xét về những ca khúc thiếu nhỉ phổ thơ 


[Lời ca của bài hát phổ thơ đạt được chất lượng nghệ thuật tốt, bởi những hình 
ảnh và ý tứ cô đọng, súc tích, gợi cảm trên một nội dung được biểu hiện bằng ngôn 
ngữ thơ ca. 


[Tuỳ từng bài, tuỳ từng tác giả, có khi người ta giữ nguyên vẹn bài thơ không thay 
đổi dù chỉ một từ (trường hợp này ít thấy), có khi lời thơ được thay đổi ít nhiều. Cũng 
có trường hợp, nhạc sĩ chỉ phổ theo ý thơ, dựa vào ý thơ để phóng tác lời ca cho phủ 
hợp với cảm hứng, với sự phát triển hợp lí của giai điệu và cấu trúc bản nhạc. 


[ó bài thơ hay nhưng rất khó phổ nhạc hoặc không thể phổ thành bài hát. 
Có bài thơ không đ: ắc lắm nhưng khi được phổ nhạc lại trở thành bài hát có sức 
sống và được phổ biến rộng rãi. Ở đây, âm nhạc đã chắp cánh cho bài thơ bay xa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm một số bài hát phổ thơ viết cho người lớn và trẻ em. 
2. Thể hiện âm hình tiết tấu sau đây và so sánh với âm hình tiết tấu 4 nhịp đầu 
trong bài TĐN số L: 


Ñ ủn dị | Jdvj Ldda là. 


13 


$ Học hát : 
Bài Nụ cười 
$ Nhạc lí : 


Sơ lược về hợp âm 
® Tập đọc nhạc : 

Giọng Mi thứ - TĐN số 2 
® Âm nhạc thường thức : 

Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 


Tiết 4 
Học hát : Bài Nự cười 


Mt cười 


Nhạc Nga 
Phỏng dịch lời :PHẠM TUYÊN 


3 HE sa 
Cho trờ sáng lên cùng với bao nụ  cườ. 

(Cho trời sáng lôn và áng mây tươi hông. 
#——wB——# Ẽ Ẽ § Ẽ Ẽ = —= 
Cẩu vâng thêm lung nh bao sắc ánh lên ở khắp từi 
ĐẨY là xe bao nhiêu u ấm gió mưa và bão bùng. 


===_=_==- 


Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui 
Rừn âm uœ¬ đã tức dậy đốn ngày mới 


lì 
VI 


SP 


Sa 


Trong cuộc sống đẩm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười 
Trong làn nắng lộng g6 ban mai vang bài ca 


yêu 


= 


đời. 


ph 


=== 


Pỳ 


== 


: 


mây không bay đi xa những giọt mưa bay bay bên 


= 


2 


°.—. 


=== 


= 


xe. 


đồng nước tử con suỗi xinh thành dòng sông sóng xô. 


===: 


EE==] 


: 


ft 


Tiếng cười vui luôn luôn bên 


L5 


Tiếng cười sẽ luôn luôn 


ngân 


==== 


== 


kề 


ẻ == KH =- 
xa Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta 
á% ¿j¡ P—n l2 Ể ”—. ở =: ” 3 se. 


Tiếng cười vui luôn luôn bên ta Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân 


1 : : 


ôi J1) 114 I= 
xe Tiếng cười là bạn đường tháng năm không thể - nào 
]2. | 
@% J1 112111 11111271 
xoá nhoà, Gho trời... năm vẫn tàn ngập lòng tr 


Nụ cười là một ca khúc quen thuộc của thiếu niên nước Nga. Bài hát ca ngợi 
niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó, tiếng cười đem lại niềm tin và 
hạnh phúc. Bài gồm hai đoạn, có sự tương phản rõ rệt : 

Đoạn a : Từ đầu đến *... cùng cất tiếng cười”. Đoạn a viết ở giọng Đô trưởng, 
tính chất âm nhạc trong sáng, rộn ràng, diễn tả cuộc sống hạnh phúc tràn đầy niềm 
vui và tiếng cười. 

Đoạn b : Từ “Để làn máy ...” đến hết bài. Đoạn b chuyển sang giọng Đô thứ. 
Giai điệu trong đoạn b như một nét buồn thoáng qua rồi trở nên rắn rỏi, nghị lực, 
thể hiện niểm tin tưởng, tình đoàn kết của bạn trẻ trong tiếng cười lạc quan. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Học thuộc bài hát Mựụ cười. 
2. Kể tên một vài bài hát Nga mà em biết. 


16 


Tiết 5 
- Ôn tập bài hát : Nự cười 
- Tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ - TĐN số 2 


'Tập đọc nhạc 
GIỌNG MI THỨ - TĐN SỐ 2 


1. Giọng Mi thứ 


Giọng Mi thứ có âm chủ là Mi. Hoá biểu giọng Mi thứ có một dấu thăng 


(Pha thăng). 


Giọng Mi thứ tự nhiên có cấu tạo như sau : 


#r 


1e 


ậ = —= = 
s=—^= 
1e 0 16 16 dc 16 


Giọng Mi thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung : 


Tiết 6 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
- Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trai-cốp-xki 


Nhạc lí 
SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM 
1. Hợp âm 


Hợp âm là sự vang lên đồng thời của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một 
quãng 3. 
Ví dụ : 


ậ B § 


2. Một số loại hợp âm 


a) Hợp âm ba : gồm có ba âm, các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng 
tạo thành quãng 5. 


Ví dự : Hợp âm ba 


L 


[Âm Đô và âm Mi cách nhau I quãng 3 trưởng. 
[Âm Mi và âm Son cách nhau I quãng 3 thứ. 
[Âm Đô và âm Son cách nhau l quãng 5 đúng. 


“Ra 


Tuỳ theo cách sắp xếp các quãng ba trưởng, ba thứ mà tạo thành các hợp âm 
trưởng, hợp âm thứ và các hợp âm khác. 


Ví dự : Hợp âm ba trưởng, hợp âm ba thứ 


Hợp âm Đô trưởng Hợp âm Đô thứ 


ệ———: : 


b) Hợp âm bảy : gồm có bốn âm. các âm cách nhau theo quãng 3. Hai âm ngoài 
cùng tạo thành quãng 7. 
Ví du : Hợp âm bảy 
Hợp âm Son 7 Hợp âm Pha 7 


Š 8 §: 


[Hợp âm Son 7, có 2 âm ngoài cùng là Son và Pha, tạo thành quãng 7. 


= 


[Hợp âm Pha 7. có 2 âm ngoài cùng là Pha và Mi, tạo thành quãng 7. 

Hợp âm là một trong những phương tiện diễn tả âm nhạc. Các nhạc sĩ sử dụng 
hợp âm để thể hiện những ý tưởng, cảm xúc, nội dung âm nhạc ở các tác phẩm 
nhạc đàn và nhạc hát. 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI 


Piốt Llích Trai-cốp-xki [dhạc sĩ nổi tiếng người 
Nga, là một trong những danh nhân âm nhạc thế giới. 
Ông sinh ngày 2-4-1840 và mất ngày 25- I- 1893 tại 
Xanh Pê-téc-bua. 

Từ bé, Trai-cốp-xki rất say mê âm nhạc và sớm bộc 
lộ năng khiếu. Năm 10 tuổi. Trai-cốp-xki đã bắt đầu 
sáng tác. 

Trai-eốp-xki đã tiếp thu được truyền thống âm nhạc 
của các nhạc sĩ cổ điển châu Âu và Nga như 
Mô-da, Béttô-ven, Glinka,... để viết nên những tác phẩm 
mang đậm bản sắc độc đáo của âm nhạc dân tộc Nga. 


Trai-cốp-xki đã để lại trong di sản âm nhạc của nhân loại nhiều tác phẩm quý giá 
về nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng và nhiều tác phẩm viết cho đàn dây, đàn pïa-nô, 
hợp xướng, ca khúc... Ví dụ : Vũ kịch Hồ thiên nga, nhạc kịch É-ghê nhỉ 
Ô-nhê-ghin, bản Giao hưởng số 6... 

Trai-cốp-xki là một trong những người đã làm rạng rỡ nền âm nhạc Nga thế ki XIX. 

Ghi nhớ cống hiến vĩ đại của nhạc sĩ Trai-cốp-xki, nhạc viện lớn nhất nước Nga 
ở Mátxcơ-va được mang tên ông. Nhà bảo tảng Trai-cốp-xki ở quê hương ông 
thu hút đông đảo người mến mộ đến thăm viếng. Bốn năm một lần có cuộc thi âm 
nhạc Trai-cốp-xki cho các nghệ sĩ trên thế giới đến nước Nga đua tài. 


20 


Cô gái Immiên. đồng cỏ 


Nhạc :P. I. TRAI-CỐP-XKI 
Phỏng dịch lời : VÂN ĐÔNG 


Vừa phải h h h 
z R ? 
ÊFE 22 ;^2 1) 4 


Chiêu dân buông ánh sao mơ mảng soi 
G biệt W nấu nung tong lòng khăn quảng nhớ 


ạt 


: ===. 
sẽ —==. IBunsi= _—= 


sương liên đổng ngát hương Trời về khuya vắng không bóng 
hương mội lòng vấn vương Những ngảy qua xiế bao êm 


—=. =—==_=.c 


_2 
người, bên cầu chúng lu thô đành cách Xa. 
đểm, khăn hổng trao My bao tình đấm — say. 


F7ÿP0Pfirptlr22; 


Hơi sương đêm tan trong không gian reo vui ánh hổng lan toả cánh 
Mai ka đây ai cho lôi hay?Tương lại vui buổn ? Ai bảo tôi 


==—==---_-_._-_—_— 


đổn Nghe chăng am thân yêu tôi Ø1! 
cùng? Mai kia đây ai chếm tìm tôi? Đi trong bước 


=` 3 : IR == 5 


z2 
—— _— 


đi trên đường xa vờ. 
đời aí người chung... lìn. Ngày mai 


EEBIIEEEEEEm 


đây đi nổ con người mà chính em yêu, quên dẩn năm 


) 


át === tụ 32112 b2 


tháng Nhưng không đâu! Anh vẫn mãi 


E——== n== 


lí lọn cuộc - đời. l 
ớ ).*.* ==. Am. 


Chu dấu buông Ánh sao mơ màng soi mờ ngấn 
=“== 


ỹ s 
sương trên đồng ngát hương. Trời về khuya vắng không bóng 
b A]=: 
Đa 2 ===. ="= 


Ngôi nhà của nhạc sĩ Traicốp-xki 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là hợp âm ba và hợp âm bảy ? 


2. Phát biểu cảm nghĩ của em khi nghe bài hát Có gái miền đồng cỏ 
2 


Tiết 7 
Ôn tập và kiểm tra 

1, Ôn tập hai bài hát 

[Bóng dáng một ngôi trường 

[Nụ cười 
2. Ôn tập Nhạc lí 

[Quãng 

[Hợp âm 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 

TĐN số 1, 2. 

* Ghỉ nhớ 


[Mể giọng Son trưởng (hoá biểu có dấu Pha thăng, thường kết bài bằng 
âm chủ Son). 


[Về giọng Mi thứ (hoá biểu có dấu Pha thăng, thường kết bài bằng âm chủ Mi). 


Giọng Son trưởng và Mi thứ có chung hoá biểu (dấu Pha thăng). Đó là hai 
giọng song song. 


BÀI 


ĐỌC THÊM 


giàu 
biến 


NHẠC SĨ XUÂN HỒNG VÀ BÀI HÁT 
MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Sáng tác ca khúc là sở trường của nhạc sĩ 
Xuân Hồng. Dùng tiếng hát để nói lên “những 
điểu tự thân cuộc sống muốn nói” là điểu ông 
thường tâm sự. 

Tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Hồng thể hiện tình 
yêu quê hương, đất nước, tỉnh cảm chân thành, 
mộc mạc với đồng chí và đồng bào. 

Thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông 
có những tác phẩm nổi tiếng như : Bài ca máy áo, 
Xuân chiến khu, Chiếc khăn tay, Tiếng chày trên 
sóc Bom Bo,.. Giai điệu các bài hát của 
Xuân Hồng đậm đà chất dân ca Nam Bộ, lời ca 
ình tượng và có sức gợi cảm mạnh mẽ. Những ca khúc của ông đã được phổ 
rộng rãi khắp trong Nam ngoài Bắc, góp một tiếng nói âm nhạc đầy ấn tượng 


trong những năm chống Mĩ cứu nước vả sau ngày đất nước thống nhất. 


Mùa 


Khi miển Nam được hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam một nhà, ca khúc 


xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng đã ghi dấu ấn sâu 


đậm trong công chúng yên ca nhạc. Bài hát thể hiện niềm xúc động chân thành của 
những người chiến thắng trở về Sài Gòn sau ngày 30-4-1975. 


MNI 


hạc sĩ Xuân Hồng còn có nhiều ca khúc được mến mộ như : Cáy đàn ghỉta của 


Đại đội ba, Mùa xuân bên cửa sổ (thơ Song Hảo), Người mẹ của tôi,... 


huyệ 


Tên khai sinh của ông là Nguyễn Hồng Xuân. Ông sinh ngày 12-2-1928 tại 


n Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, mất năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


ạc sĩ Xuân Hồng đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
ọc -Nghệ thuật. 


Ma xuân trên Tiànf pố †(ô Cfi Miumi 


Vừa phải - Nhiệt tình 


Nh 


ác và lời : XUÂN HỒNG 


Ế 


ra 


==.=.. 


== 


}2r£ 


)— Mùa xuân 


¿2 zởng 


; 


f2 ĐUHA 


nà về trên quê la khắp đất trời biển rộng bao 


À 


SẼ 


H13: == 


tươi ra lá trổ hoa chào mùa 


gì 


Ki 


xuân về với mọi 


X k 
nhà. Thành phố 


ệt}ƒ- 


z27)<==. 


Hồ Chí Minh quê ta đấ viết nên thiên anh hùng 


Llrg-#3 


œa, thiên anh hùng 


j 


£ÿ 


===. 


ệtp 2ÿ 


6a ngàn năm sáng 


chói lưu danh đến muôn đời Thành phố 


=.—...= )begg:: 
Hỗ Chí Minh năm nay mùa xuân về rẹp bóng sờ — bay. 
ật2 P=- 2 2 Bì) 3 Eù F } Bì 2 
Nước thêm tong dòng sông Bấn Nghé, chợ thêm 


=“=.=< r0 -ccŸ 
“=> 
đông chợ vui Bến Thành Mùa xuân tên Thành 
(Mùa) — xuân trên Thành 
T f =. “TS 
Ẻ E E E =: = 
phố Hỗ CHÍ Minh quang vinh Ôi đạp biết 
phố HỔ CHÍ Minh quang vinh Ôi hạnh phúc  biế 
== 8 ? 2 =—==: 
——=-.< =. 
bao, biết mấy tự hảo Sài - Gòn 
bao, bao năm vẫn - đợi chờ Mà niềm 
rì : 
EEEEEEEE=s== 
ơ  cẢ nước VÂ chảo CỜ sao đang tung bay 
vui như đến bất ngờ Ngày dì như tong đêm 
L À 
ái # Bb ỗ h ) ”ˆ ) s a 2 
cm, qua hết nổ những năm Hương đau Xa ba mươi 
mơ klưổ lớn rổ mà như ngây thơ Ôi ta đang 
= 
năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt - lại 
đ gia nmg hoa hay tà đ giữa ng. 
I: la - PP 
: =—== 
HE 
trào. Mùa... . 
. ,GỠ: Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí 
r 
£ TA. Z—— 
E2E=£=—=<S= EEI 
Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình. 


$ Học hát : 
Bài Nói vòng ray lớn 
$ Nhạc lí : 
Giới thiệu về địch giọng 
$ Tập đọc nhạc : 
Giọng Pha trưởng - TĐN số 3 
® Âm nhạc thường thức : 


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con 


Tiết 8 


Học hát : Bài Nối vòng zay lớn 


Või oòng tay lớn 


Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 
Vàa phải . 


2 P = =. ==.=. H 


` 


Hừng núi đang tay nổ lại biến xa Ta đi vòng tay 
(Hỷ BẮc vô Namnốk liên nắm tay Ta đi từ đổng 


lớn mã để nổ sơn hà  MẶU đất bao la anh 
í núc đổi Vượt thác cheo leo lay 


4E HH rhipphs= 


em ia về gặp nhau mừng như bão cát quay cuỗng trời rộng bàn 
ta vượi đèo, từ quê nghẻo lên phố lớn nắm lay nốt lẩn biển 


HẾT À 
@!72I2lpp2 E===- 


lay ia nắm nổ tròn mội vòng Việt Nam. cờ nổi 


xanh sông gấm nối liên một vòng lử sinh. 


2= =ceri=e=iren=e== 


gió đêm vui nối ngảy, dòng máu nối con Em đồng loại dựng tình 
nổi thôn xa vời vi người chết nối lnhthiêng vào đổi và nụ... 


#ộ nan ¿ng 2] 


người trong ngày mới. Thành phố.. 
„cười nối trên môi. TỪ... 


Bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tiếng nói tình cảm của 
những người Việt Nam yêu nước, mong muốn cùng nắm tay, kể vai sát cánh bên 
nhau để tạo dựng cuộc sống yên vui, thanh bình vươn tới mục tiêu cao cả vì một 


đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập. hoà bình, hạnh phúc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi học hát bài Nổi? vòng tay lớn. 
Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết. 


2. Tập hát đúng giai điệu và học thuộc lời ca bài Mối "òng fay lớn. 


28 


Tiết 9 
- Nhạc lí : Giới thiệu về địch giọng 
- Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng - TĐN số 3 


Nhạc lí 
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG 


Sự chuyển dịch độ cao - thấp của một bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng của 
người hát được gọi là dịch giọng. 

Khi địch giọng trên bản nhạc sẽ có sự thay đổi hoá biểu và tên nốt nhạc nhưng 
mối quan hệ về cao độ và trường độ của các âm không thay đổi. Người ta chỉ đàn 
hoặc hát cao lên hoặc thấp xuống tuỳ thuộc vào độ cao muốn xê dịch được xác 
định bằng âm chú. 

Ví dụ : Bài hát Nụ cười ở giọng Đô trưởng : 


ø =) z 3 P=. 3 3 = 
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười 


Khi dịch giọng cao lên một quãng 4 (Đô —>Pha) bài hát Wự cười sẽ ở giọng 
Pha trưởng. 


—=' ØÐ—ø s: 3 z— E 
=—. 
Cho trời sáng lên cùng với baœ nụ Cười 
Khi dịch giọng thấp xuống một quãng 3 (Đô —*> La) bài hát Nự cười sẽ ở 
giọng La trưởng. 


lu —==== 


-. _ 
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười 


Qua ví dụ trên cho thấy dù ở giọng Đô trưởng, Pha trưởng hoặc La trưởng thì 
giai điệu, tiết tấu của bài Nự cười không thay đổi. 


Khi dịch giọng một bài hát hay một bản nhạc tính chất trưởng hoặc thử cũng 
không thay đổi. 


Tập đọc nhạc 
GIỌNG PHA TRUỞNG - TĐN SỐ 3 
1, Giọng Pha trưởng 
Giọng Pha trưởng có âm chủ là Pha. Hoá biểu giọng Pha trưởng có một dấu 
giáng (Sĩ giáng). 
Cấu tạo giọng Pha trưởng như sau : 


2. Tập đọc nhạc 


TĐN số 3 
*á xamfi 
(Trích) 
Nhịp đi 
'†? H221 E72 


Lá còn xanh như anh đang còn trẻ. LÁ trên 


== F222 }2 


sa 


cành như anh trong toàn dân Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa 


ậ: 
á 4114 = z] 


ví Anh khai làng có đi chiến dịch mùa xuân... 
* Nhận vét TĐN số3 : 


Giai điệu xây dựng trên giọng Pha trưởng, sử dụng 6 âm : Pha - Son- La - Đô - 
Rê - Mi (không có Sĩ giáng). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Khi dịch giọng, giai điệu của bài hát, bản nhạc có bị thay đổi gì không ? 
2. Luyện tập bài TĐN số 3. 


30 


Tiết 10 
- Ôn tập bài hát : Nối uòng /ay lớn 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 
và bài hát Mẹ yều con 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ NGUYÊN VĂN TÝ VÀ BÀI HÁT 4ÿ YÊU CON 


1, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày 5-3-1925 
tại Vinh - Nghệ An, quê gốc ở xã Phú Cường, 
huyện Sóe Sơn, thành phố Hà Nội. Ông là một nhạc 
sĩ sáng tác có khối lượng tác phẩm khá lớn trong đó 
có nhiều ca khúc nổi tiếng, được lưu truyền rộng rãi. 
Từ ca khúc theo phong cách lãng mạn như D ám 
(1949) đến những ca khúc đậm đà màu sắc dân ca, 
nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là người đã có những đóng 
góp xuất sắc cho nền ca khúc Việt Nam. Có thể kể 
những bài như : Mẹ yêu con (1956), Tấm áo chiến 
sĩ mẹ vá năm xưa (1973), Một khúc tâm tình của 
người Hà Tĩnh (1914), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (1976), Màu áo chú bộ đội (1978), 
Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ (1980), Dáng đứng Bến Tre (1980).. Âm nhạc của ông 
giàu chất trữ tình, giai điệu mượt mà, bản sắc dân tộc được thể hiện rõ nét cùng 
với lời ca trau chuốt, tinh tế... Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát Mẹ yêu con 


Trong những bài hát viết về để tài phụ nữ, Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 
là một tác phẩm đã sống cùng với thời gian. Những em bé từng nằm nôi, nằm 
võng, trong cánh tay của các bà mẹ có lẽ không bao giờ quên câu hát ru ngọt ngào 
đầm ẩm : “À à ơi ! A à ơi ! Ru em em ngủ cho lâu, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa 
về...”. Từ âm điệu của lời ru đó, nhạc sĩ đã phát triển hết sức khéo léo để tạo nên 
một khúc ru trìu mến, thiết tha, bay bổng, đậm tình mẹ con. 

Bài hát Me yêu con không còn là khúc ru của riêng một người mẹ nào mà trở 
thành tiếng nói chung của bà mẹ đất nước. Dây là một ca khúc nghệ thuật được 
mọi người mến mộ, được nhiều ca sĩ biểu điển. 


31 


'ÑM[g UôIL con 


Nhạc và lời NGUYÊN VĂN TẾ 


Vòa phải 
À # 
=== —- == 
ế tụ — hỡi tu. 


ơ hở 


—. 
thương con hay chấn thương từ khi thai 
con cúm chỉm xinh xinh như đài hoa đang 

'Ø 2m: =—— = = 
¬— - EE: 
nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng Chín 


hé — trên cảnh, Khát nắng mới và sương lành Lá 


D) r2 282g +35; 


tháng so chín năm gian Khó tính khôn cùng À á ru hồi ơ 
thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình À á mm hổi ở 


+. 3 E0 pm? 


tì: -  NNBE knoigtaaudbaytnapgosigalbabehuussel ) Ngắm đất nước mình vun 
nỊ. Nhớ những lúc mừng con 


pà»¿|? 5 =S..=== 


Ï r 
đấp từ baodời Thấy đất nước trùm lên bóng dáng con — tôi 
kêu: rồi con ngồi. Thoáng nhớ đến còn đây lớp lớp bao  ngườ, 


p2 HỆ »2t lu? Eb Bì, s= 


Ôm con &: hiên nhìn đàn chìm rộn ràng hót giữa (g0) mùa xuân. Mừng 
đang sinh ra nổi nhau ngày cảng lớn ngày cảng tiến bước (0) cảng nhanh. Giờ 


b2 
ST...  n ch r 


b = 
con sẽ góp phẩn lương lai con đạp lắm Mẹ hát muôn lẩn 


con biết đi rổ dì trên con đường mới Mẹ ngắm con cười. 


›25)2817£tri2722/ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Luyện tập bài TĐN số 3 và ghép lời 


2. Kể tên những bài hát về để tài “Người mẹ” mà em biết. 


33 


$ Học hát : 

Bài Lí kéo chải 
$ Tập đọc nhạc : 

Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
€ Âm nhạc thường thức : 


Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 


Tiết 11 
Học hát: Bài Lí kéo chài 


-í bớo cfñài 


Dân ca Nam Bộ _ : 
Đặt lời mới: HOANG LAN 


hì <—=£> 
====---.-.--- 


¬.¬ 


L 3 12)n3242 ==- ..===. 


la (Khoan hối khoan hô). Gió lo (mà)mưa lớn (Khoan hối khoan hò) băng qua sóng 


EEEeEbz>-:ErSerm 


= = 
(ơ lồ cơ — hồ lề hồ ở, 


Người dân chài quanh năm sống cùng sông nước. Tuy lao động vất vả, 
cực nhọc nhưng họ luôn lạc quan yêu đời. Với tiết tấu khoẻ, giai điệu mộc mạc, 
bài hát Lí kéo chài đã mô tả cảnh lao động, sinh hoạt vui tươi của người dân 
vùng biển. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên những bài Lí mà em biết, 


2. Tập đặt lời ca mới theo điệu Lí kéo chài. 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ NGUYÊN VĂN THƯƠNG 


Bài hát Đêm đông (1940) là một ca khúc đầy cảm 
xúc thể hiện lòng nhân ái của người nhạc sĩ trước 
những cuộc đời vất vả, bất hạnh đã làm rung động 
bao trái tìm người nghe. Tiếp đến Bình Trị Thiên 
khói lửa (1948), một bản trường ca đầy tính bị tráng, 
nói lên tỉnh thần quật khởi chống giặc ngoại xâm của 
nhân dân ta. Chỉ với hai tác phẩm đó cũng đã đủ xếp 
tác giả vào hàng các nhạc sĩ có dấu ấn trong đời sống 
âm nhạc Việt Nam. Ngoài những ca khúc như 
Trên sông Hương, Dân ta đánh giặc anh hìng, Gửi 


Huế giải phóng. Bài ca trong hang đá, Dáng Người 
tiếng hát mùa xuân,... nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương còn có nhiều tác phẩm khí nhạc 
với nhiều thể loại, chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp của ông. Giao hưởng 
Đồng khởi, vũ kịch Tấm Cám, thơ múa Chữm gâu, Bà mẹ thành đồng, tổ khúc biến 
tấu cho pi-anô Quê hương Tây Nguyên, độc tấu xen-lô Trở về đáf mẹ... và hàng 
chục nhạc phim càng khẳng định vị trí của người nhạc sĩ có nhiều cống hiến quan 
trọng cho nền âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. 

Những sáng tác ca khúc hay nhạc đàn của Nguyễn Văn Thương đều thể hiện 
tình cảm sâu lắng với cấu trúc chặt chẽ và ngày cảng gần gũi, gắn bó với những 


35 


âm điệu dân tộc. Tác phẩm của Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Văn Thương 
đa dạng về thể loại, phong phú về hình tượng với bút pháp điêu luyện của một 
người có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. 

Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học 
Nghệ thuật. 

Nguyễn Văn Thương sinh năm 1919 tại xã Vân Thê (cũ), huyện Hương Thuỷ, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông mất ngày 5-12-2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 


“Đáng Người tiếng lát mùa xuân 


Vùg phải, tình cảm Nhạc và lời :NGUYÊN VĂN THƯƠNG 


“.. == 5 


7 sa 
Ta vể đây hôm nay liên quảng trường Ba  Đìm. 


Tông tỜI cao mÂV bay trên quảng trường Ba Đình 


=: e E) 


Củng dâng lên Bác kính yêu biết bao ân tình. Một niểm tn son 
Dường như nghe Bác kính yêu nói câu ân tình TỪ mùa thu sông 


$rưuajg?tHørfrfrr 


SẮI vÔ bờ Và cả bao hÍ Vọng ưốc mơ A.... â 
núi rạp cờ Và đạp bao hi vọng ước mr A.. .. a 


=“===_-.- =  ..  == 


Khẩp miễn quê hoa thơm mang về đây dâng Người Thoả lòng từ đây BắẮc 
Ta vổ đầy qua bao nhiêu dòng sông, núi đổi Ngàn dặm đường đi kháp 


'd— 


36 


Nam chung vui mùa xuân mới. 
vuí xây mùa xuân mới. 


nơi 


Độc lập-Tự đo, sáng 


tha 3š 
.SS§ la —® 
NI ®® ta sw 
se §ã Tạ 8 8 

LcC) HH\ SĐ 
AI §§ 

8 § 
tršš 
THšš TM #Ÿ 
Hee liÊE 
"ổÿ t3ữ 
t-Sš tr 5s 


===... 


... nghĩa Việt Nam, đất nước anh hùng. 


1Ð 


h2 


nghĩa Việt Nam, đất nước anh — hùng. 


37 


Tiết 12 
- Ôn tập bài hát : Lí kéo chài 
- Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
Tập đọc nhạc 
GIỌNG RÊ THỨ - TĐN SỐ 4 
1. Giọng Rê thứ 
Giọng Rê thứ có âm chủ là Rê. Hoá biểu của giọng Rê thứ có một dấu giáng 
(Sĩ giáng). 
Giọng Rê thứ tự nhiên có cấu tạo như sau : 


Giọng Rê thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nửa cung : 


VII 
át DA .va ^c” —=—= 


1, 
12 e 
2. Tập đọc nhạc 
TĐN số 4 
Cámfi énu tuổi tơ 
(Trích) 


— Nhạc và lài: PHAM TUYÊN 
phải 

h 2> Z 
=—=-=--.-=-—=--—-... 


Những cánh én chấp chới của mọi tuổi - thơ 
= 2 = =¬¬ R 2 


PP?F?+2- 


Những cánh án lấp lánh đẩy nhạc và thơ. 


tờ 


38 


* Nhận vét TĐN số4 : 

[Bản nhạc viết ở giọng Rê thứ hoà thanh. 

[ƒó nốt Pha thăng bất thường ở nhịp thứ 10. 

[Eó hai chỗ đảo phách ở nhịp thứ 1 - 2 và nhịp thứ 5 - 6. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm những bài hát viết ở giọng Rê thứ 


2. Đọc nhạc, ghép lời ca và tập đánh nhịp bài TĐN số 4. 


39 


Tiết 13 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TDN số 4 
- Âm nhạc thường thức : Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 


Âm nhạc thường thức 
MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA 


Các em đã được học và nghe nhiều bài dân ca tiêu biểu trên khắp miễn đất nước. 
Những bài ca, điệu lí, câu hò... do ông cha ta sáng tạo nên từ trong cuộc sống muôn 
màu, muôn vẻ còn lưu truyền đến ngày nay. Các em cũng được hát và nghe nhiều bài 
ca hay do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Trong những ca khúc đó có nhiều bài đã khai 
thác chất liệu từ dân ca. Người ta nói dân ca là những “mỏ quặng” vô cùng quý giá để 
các nhạc sĩ khai thác và sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc giàu tính dân tộc. 

Có thể điểm qua một số ca khúc tiêu biểu : 

1. Ca khúc mang âm hưởng dân ca đông bằng Bắc Bộ 
* Ca khúc thiếu nhỉ 
-Em đi giữa biển vàng (Nhạc : Bùi Dình Thảo - Lời : Thơ Nguyễn Khoa Dăng) 
- Cái Bống (Nhạc : Phan Trần Bảng - Lời : Ca dao cổ) 
- Màu áo chú bộ đội (Nhạc và lời : Nguyễn Văn Tý) 
- Trâu lá đa (Nhạc : Huy Du - Lời : Thơ Lữ Huy Nguyên) 
* Ca khúc viết cho người lớn 
- Đồng nhanh lúa tốt (Nhạc : Lê Lôi - Lời : Thơ Huyền Tâm) 
~ Những cô gái quan họ (Nhạc và lời : Phó Đức Phương) 
- Đất nước lời ru (Nhạc và lời : Văn Thành Nho) 
2. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc 
* Ca khúc thiếu nhỉ 
- Đi học (Nhạc : Bùi Đình Thảo - Lời : Thơ Minh Chính - Bùi Đình Thảo) 
- Đi tới trường (Nhạc : Đức Bằng - Lời : Theo tập đọc lớp 1 cũ) 
- Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác (Nhạc và lời : Hoàng Long - Hoàng Lân) 
* Ca khúc viết cho người lớn 
- Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nhạc và lời : Nguyễn Tài Tuệ) 
- Tình ca Tây Bắc (Nhạc : Bùi Đức Hạnh - Lời : Theo thơ Cầm Giang) 
- Cô giáo Tày cân đàn lên đỉnh núi (Nhạc và lời : Văn Ký) 


40 


3. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung 

* Ca khúc thiếu nhỉ 

- Điệu lí quê em (Nhạc và lời : Thái Nghĩa) 

- Hồ thả trâu (Nhạc và lời : Hoàng Vân) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

- Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm (Nhạc : Trần Hoàn - Lời : Trần Hoàn, 

Quý Doãn) 

- Miền Trung nhớ Bác (Nhạc và lời : Thuận Yến) 

- Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nhạc và lời : Nguyễn Văn Tý) 

- Huế thương (Nhạc và lời : An Thuyên) 
4. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ 

* Ca khúc thiếu nhỉ 

- Như sao sáng ngời (Nhạc và lời : Trương Quang Lục) 

- Em là con gái má Ủr Tịch (Nhạc và lời : Phan Nhân) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

- Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Nhạc và lời : Trần Kiết Tường) 

- Vừm Cỏ Đông (Nhạc : Trương Quang Lục - Lời : Thơ Hoài Vũ) 

- Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Nhạc và lời : Lư Nhất Vũ) 
Š. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên 

* Ca khúc thiếu nhỉ 

-Em nhớ Tây Nguyên (Nhạc và lời : Văn Tấn - Trần Quang Huy) 

- Tiếng chữm trong vườn Bác (Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích) 

* Ca khúc viết cho người lớn 

- Tình ca Tây Nguyên (Nhạc và lời : Hoàng Vân) 

- Ngon lửa cao nguyên (Nhạc và lời : Trần Tiến) 

- Ơi Ma-đrắc (Nhạc và lời : Nguyễn Cường) 

- §ông Đắc-krông mùa xuân về (Nhạc và lời : Tố Hải) 

Nghe những bài hát mang âm hưởng dân ca, ta cảm thấy biết bao gần gũi và thân 
thiết. Những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đậm bản sắc văn hoá dân 
tộc đã làm cho đời sống âm nhạc của chúng ta thêm phong phú và độc đáo. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một số bài hát mang âm hưởng dân ca. 


2. Hát một đoạn ngắn hoặc cả bài hát mang âm hưởng dân ca mà em biết. 


4I 


Tiết 14 
Ôn tập 
1. Ôn tập hai bài hát 
- Nối vòng tay lớn. 
- kí kéo chải. 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 3, 4. 


* Giủ nhớ 


[Về giọng Pha trưởng : 


ó T = e 
= e 
= = G c© 


Trên hoá biểu có dấu Sỉ giáng, thường kết bài bằng âm chủ Pha. 


[Về giọng Rê thứ : 


“Đr 


Trên hoá biểu có đấu Sỉ giáng, thường kết bài bằng âm chủ Rê. 


Giọng Pha trưởng và Rê thứ có chung hoá biểu (dấu Sỉ giáng) - đó là hai giọng 
song song. 


Tiết 15 
Bài hát do địa phương tự chọn 


BÀI ĐỌC THÊM 
ÂM NHẠC VÀ VŨ TRỤ 


Thần thoại Hi Lạp gắn cho Héc-mét là người sáng tạo ra cây đàn đầu tiên. 
Sau khi lấy cắp bò của thần A-pô'lông, ông lột da bò cãng lên một cái mai rùa làm 
hộp cộng hưởng, cắm lên đấy một cặp sừng bò rồi lấy ruột bò làm dây căng giữa 
đôi sừng đó. Đấy là chiếc đàn L¡z mà ngày nay chúng ta lấy làm biểu tượng cho 
âm nhạc. Nhưng người chơi đàn đầu tiên không phải là Héc mét. Vì phạm tội ăn 
cắp bò nên ông đã phải dâng cây đàn cho thần Mặt Trời và Ánh Sáng, người đứng 
đầu vũ trụ. Vì chính bản thân cây đàn này là biểu tượng của vũ trụ : Bảy dây đàn 
tương ứng với bảy vì sao của Thái dương hệ, nó hoà hợp với chuyển động của các 
vì tỉnh tú, đàn có 12 đây thì tương ứng với 12 con giống trong một năm trên đường 
hoàng đạo. Hộp cộng hưởng đầu kín, đầu hở như mai rùa. Tiếng đàn của thần 
Mặt Trời có thể rung động đến vũ trụ, sự hoà hợp của thiên nhiên được thực hiện, 
đất đai chịu ảnh hưởng của khí trời làm cho cây cối được nảy mầm, mưa gió trở 
nên thuận hoà... đó là tiếng hát của vũ trụ. 

Tương truyền đàn L/¿ còn là nhạc khí của Oóe-phê, một nhạc sĩ trong thần thoại 
Hi Lạp có sức quyến rũ mãnh liệt. Khi tiếng đàn của thần vang lên thì bão táp phải 
ngưng, cây cỏ và con người đều nảy nở sung mãn. 

Người Hi Lạp cổ đã gắn cho A-pô-lông và Oóe-phê là những người sáng tạo ra 
âm nhạc. Cũng giống như người Ai Cập cho rằng người sáng tạo ra âm nhạc là 
Ơ-dirit (Thần Nông nghiệp đồng nhất với Mặt Trời) âm nhạc là một trong những 
phương tiện để hoà hợp vảo sự sung mãn của vũ trụ. 

Có thể nói, âm nhạc giữ vai trò trung gian để con người tiếp cận với thế giới 
siêu nhiên. Đó là nghệ thuật đưa con người đến chỗ hoàn thiện. Điều đó cho ta thấy 
rằng vận động của vũ trụ vĩnh hằng, nhưng sự cảm thụ của con người trước sự vận 
động đó thay đổi tuỳ theo thời đại. Ngày nay những cuộc liên hoan nhạc Rốc - 
Nhịp điệu vũ rụ hẳn không giống Nhịp điệu âm nhạc của người xưa, nhưng cái 
mả con người giữ mãi là sự tôn trọng những nguyên tắc của hoà thanh, sự hoả đồng 
của con người với thiên nhiên trong âm nhạc. 


43 


Tiết 16, 17, 18 
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 


1. Ôn tập bốn bài hát 
- Bóng dáng một ngôi trường 
~ Nụ cười 
- Nối vòng tay lớn 
- kí kéo chài 
2. Nhạc lí - Tập đọc nhạc 
a) Nhạc lí 
[Quäng. 
LHợp âm. 
[Dịch giọng. 
b) Tập đọc nhạc 
[Giọng Son trưởng (TĐN số I). 
[Giọng Mi thứ (TĐN số 2). 
[Giọng Pha trưởng (TĐN số 3). 
[Giọng Rê thứ (TĐN số 4). 
3. Âm nhạc thường thức 
[Ea khúc thiếu nhỉ phổ thơ. 


[Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. 


{Tìm hiểu về các nhạc sĩ dã giới thiệu trong SGK : Hoàng Hiệp, Trai-cốp-xki, Xuân 
Hồng, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương. 


PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC ĐÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


1. Ơi cuộc sống mến thương (Nguyễn Ngọc Thiện) 
2. Tháng Ba học trò (Hàn Ngọc Bích) 


3. Tuổi trể, niềm tỉn và mơ ước (An Chung) 


4. Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu) 


5, Cánh diều đỏ thắm (Duy Quang) 


45 


Ơi cuộc sống mến thương 


Nhạc và lời :NGUYỄN NGỌC THIỆN 


===.= ===. 


h Có chú chm non nho nhỏ. Cất tiếng líu 
h 
_ = RIE x2 ộ 2; = 
nhự muốn ngỏ. Buổi sáng quanh ta như xao 
‡ Er 
s si =====--- 
động, như bẩu lời xanh bao tốc mơ. 
h Ằ 
đ n4 —==-.=——=.... 
h Nà chú chỉm ơi cho nhắn RhC tà 
À À 
....nn 
' Trinh trong trái lim mọi người cuộc sống hôm nay 
n=Ă=..c. 
tuy vất vả Nhưng cuộc đời dỉ la mến 
@t 3DGIẾT*YfIET 1t 
thương, Ta đấ nghe tong Hống cười đường 
E“.“=..... 


nghe trong lim mình lời yêu thương của con người 
46 


'Tfiáng 'Ba fliọc trò 


Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


z—— II) k 
ệtH 22122211 a 
Tháng Ba nắng tháng Ba học trò Giọt. vàng 
FC-DCLD——¬ À 
+ h 
= —=====-== —? 
tí — trên Vai áo Hiên thanh. Tháng Ba 
h 
â› cEz=z=^ E==..` —==:. 
tim tím đến bã hãi MẮt xoa 
A2 
á? T+ à +1——s——s- ø- =) Ệ 
P ca 
tròn Hương  lừ cánh hoa v_ Bấu trời 
SET=EEFEEtSsze 
xanh đến thế xanh như mắt bạn bè  Sơi vào 
——! 
= b ” T b 
: cu => 
đấy giận hờn tan biến dả. Ai chưa 
— == 
ø" S- 8 S' 7° “ 
0Ó đang sách hổng để nhớ Người ấy chưa có 
3 
1+2 HHrrlr2rirrEr 
thắng Ha học hò. Tháng Ba (0) nắng Tháng Ba đong 
Lo 
§ b: £ = ø: =: + ø = E= EU | 
đưa Thắng Đa dịu dàng ƠÍ  Háng Ba học - trò. 


47 


Tuổi trẻ, niềm tỉ" 0à Imơ tóc 


Nhạc và lời : AN CHUNG 
Nhịp đi - Phơi phới 


gŠktpgieiniotedpdstibodAlsitesedtiuontf@neiossaibpdgrrifnuybeksoi ) 
s ¬ s s 3 } = Bồ 3 
Bẩn ””” tòi hôm nay rực — rỡ ánh 
Đường Mênh thang rộn rã trong gió 

P T s 3 ) ¬À £ 
dương. Nẵng đẹp - quê hương như vẫy 
xuân, ` Gió lộng — quê h hương nâng sức 

h=—=z 3...3? ) ỳ ì 


đHØ la lên đường Chào những cánh đổng vui 
trẻ lên muôn lấn lnh Bác sáng đổ ta 
I_ BÙ ‡ ° EU 
kZ L) - 
tiếng — hát Chào những cánh rừng xa 
bái — ngất tởi BÁC đã thành muôn 
== =.====. 
bát ngát xanh màu yêu thương Chào mùa 
tiếng Si trên đường quê hương là — ngọn 
XI ý mm ` 
8g 
sa. 
nắng quê hương. Đó — đi lên — bạn 
lửa yêu hương. Đi đi lên bạn 


# ¬ 
“h--..ẻỎẻ 
ơi! Đẳng như sao sáng dẫn 
ơi! Đăng như 340 sáng dân 
=“.== )-?-?3 
lối Đi đ lên bạn 
kì Đị đ lên bạn 
ệ? ——h¬ sì ` === 
ơi! Đổi vuÍ theo ánh _ nắng lên. 
h đi! Đời ví theo ánh nắng lên 
“.-..nn ca 
Ha - 1¬ -¿x 
£E= —__= 
Đình. Giục la đi giao Ánh 
bẩn. Ti xuân đ giao ánh 
# .—T————] 
ệP=‡ 8—=E=z 
Sáng mùa xuân cuộc đời. 
sáng niểm ứn QUỐC... | 
‡ : 3 
$ †HƑeruuii 
=“=-.= t2 ty Chị] 


'đóc mơ lồng 


Nhạc và lời : PHAM TRỌNG CẦU 


§Ấ TT rrt ren: 


nàn 


===-.==- EE Hit 


phố phường Ôi lếng hát ngàn mến thương Như chm sơ 


E= —— = 


{a hái liên cao xanh bao la liếng chm sơn ca tiến chìm 


cI- cấp -p cất cất đất (Ấ cá 


mg bừng là hoa røo mừng đón mùa xuân sang. Cuộc... 


lsà 
= 


Cámf: diều đó tắm 


(Ì= 120). Trang sáng - Thiết tha Nhạc và lời :DUY QUANG 


Ý.. Thu ni nnn 


Đêm qua giấế mơ nào đẹp thế Em mơ thấy cánh 


ót—-Ernireig ==._ 


khăn quảng đội viên. HÁI cho em nghe. Fu cho em ngủ. À ơi m 


BE 


-, 


ki 


° 
hồi  Diễu ơi bay lên bay lên thật cao. 


¿1ƒ +22 EH1=<-£Hz 


Diểu ơi bay lên bay lên trời cao Bẩu trời xanh vẫy gọi ! 


đi Hạ rlzáiz¿ Tran 


Niềm mơ ước khái khao. 
... hao, Đêm ......... khao. 


$I 


SƠ LƯỢC VỀMĨTHUẬT' THỜI NGUYÊN 
(1802- 1945) 


1~ VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

— Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập 
chế độ quân chủ chuyên quyền, chấm dứt nạn cát cứ, nội chiến. 

— Nhà Nguyễn đề cao tư tưởng Nho giáo và tiến hành một số cải cách nông 
nghiệp như khai hoang, lập đồn điển,... Nhưng do chính sách “bể quan toả 
cảng”, ít giao thiệp với bên ngoài làm cho đất nước chậm phát triển nên đã đẫn 
đến nguy cơ mất nước vào tay thực đân Pháp. 


II MỘT SỐ THÀNH TỤU VỀ MĨ THUẬT 
Mĩ thuật thời Nguyễn phát triển đa dạng, còn để lại một số công trình nghệ 
thuật có giá trị cho kho tàng văn hoá dân tộc. 
1. Kiến trúc kinh đô Huế 
— Là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng thành, các cung điện, lăng tẩm.... được xây 
dựng theo quan điểm của triều đình và theo sở thích của các vị vua. Kiến trúc 
cung đình có xu hướng vươn tới những công trình có quy mô to lớn, thường sử 
dụng những mẫu hình trang trí mang tính quy phạm gắn với tư tưởng Nho giáo. 
— Bên cạnh Phòng thành, Hoàng thành, Tử Cấm Thành, đàn Nam Giao.... còn có 
những lãng tẩm nổi tiếng như lăng Gia Long (xây dựng trong những năm 
1814 — 1820)”, lăng Minh Mạng (xây dựng trong những năm 1§40 — 1843)”), 
lăng Tự Đức (xây dựng trong những năm 1864 — 1867)Ẻ), 
— Yếu tố thiên nhiên và cảnh quan luôn được coi trọng trong kiến trúc cung đình 
đã tạo ra nét đặc trưng riêng của kiến trúc kinh đô Huế. 
— Cố đô Huế được UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của 
Liên hợp quốc) công nhận là di sản văn hoá thế giới (1993). 


(9 Bùi Minh Đức, 7 điển tiếng Huế. 


54 


Điện Thải Hoà (Huế) 


Xung Khiêm tạ bên hồ Lưu Khiêm, lăng Tự Đức (Huế) 


kh] 


2, Điêu khắc và đồ hoạ, hội hoạ 

a) Điêu khắc 

— Điêu khắc cung đình Huế mang tính tượng trưng rất cao. Trong cung đình và 
lăng tẩm, ở những góc sân thường có các con nghề” bằng đồng với kích thước 
to lớn được đặt trên bục cao. Toản thân các con nghê có vấy nổi ; mắt, mũi, 
chân, móng được diễn tả rất kĩ. Ngoài ra, ở các lãng mộ còn có nhiều tượng 
người và tượng các con vật như voi, ngựa,... bằng chất liệu đá và một số chất 
liệu khác. Các chỉ tiết của tượng được diễn tả công phu. hiện thực. 

— Một số lượng lớn tượng thờ còn đến ngày nay là : tượng Hộ pháp, tượng 
Kim cương, tượng La hán ; các tượng Thánh mẫu,... như ở chùa Trăm Gian 
(Hà Tây"”), chùa Chân Tiên (Hà Nội).... 


LÌj TT ¡ HIỆP 


Tượng Quan hâu, lãng Khải Định (Huế) 


* Wghé : Tên con vật tưởng tượng có đầu giống đầu sư tử, thân có vẩy, thường được tạc hình trên 
các cột trụ hay trên nắp đỉnh đồng. 
## Từ ngày 1-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội. 


%6 


b) Đồ hoạ, hội hoạ 

~ Cùng với dòng tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống còn có dòng tranh 
Kim Hoàng (Hoài Đức, Hà Tây), tranh làng Sình (Phú Mậu, Huế). 
Đầu thế ki XX, một bộ tranh khắc đồ sộ ra đời mang tên “Bách khoa thư 
văn hoá vật chất của Việt Nam” do người Pháp thực hiện với sự cộng tác 
của một thợ vẽ cùng với ba mươi thợ khắc Việt Nam. Tập tranh có 700 trang 
in đen trắng kích thước lớn với hơn 4000 bức vẽ miêu tả về các sinh hoạt 
thường ngày, các công cụ, đồ dùng và các nghề của người Việt ở phía Bắc. 

— Tác phẩm hội hoạ tuy không còn lại bao nhiêu, nhưng một số tranh vẽ trên 
tường, trên kính, ở các công trình kiến trúc cho thấy đã có sự tiếp xúc với hội 
hoạ châu Âu. Đặc biệt, việc thành lập Trường Mĩ thuật Đông Dương (1925) 


ở Hà Nội đã mở ra một hướng mới chơ sự phát triển của Mĩ thuật Việt Nam. 


Tranh khảm sành, sứ trong lăng Khải Định (Huế) 


57 


Làm đổ son. Tranh trích trong “Bách khoa 
thư văn hoá vật chất của Việt Nam” 


Hình trang trí 
ở lang Khải Định (Huế) 


5§ 


Tranh thờ Thập diện (giấy). triều Nguyễn, thế kỉ XIX 


IH - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT THỜI NGUYÊN 
— Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí và có 
kết cẩu tổng thể chặt chẽ (tiêu biểu là kiến trúc kinh đô Huế). 


— Điêu khắc và đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân 

tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu (Pháp). 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy nêu một số nét về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn (có thể vận dụng thêm 
kiến thức đã học ở môn Lịch sử). 

2. Nêu một số nét về kiến trúc kinh đô Huế. Em biết gì thêm về kiến trúc kinh 
đô Huế ? 

3. Nêu một số đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc, đồ hoạ và hội hoạ 
thời Nguyễn. 

4. Sưu tầm tranh, ảnh về mĩ thuật thời Nguyễn. 


59 


| TĨNH VẬT 
(Lọ, hoa và quả - Vẽ hình) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hình đáng chung của toàn bộ mẫu. 
— Hình dáng, đặc điểm của từng vật 
mẫu (lọ, hoa và quả). 
— VỊ trí, tỉ lệ của lọ, hoa và quả. 
= Độ đậm nhạt của lọ, hoa, quả so 
với nhau và so với nền. 


Gợi ý cách bày mẫu tĩnh vật 
(Lọ, hoa và quả - ảnh) 


60 


II— CÁCH VẼ HÌNH 


— Xác định vị trí của các điểm cao nhất, thấp nhất, điểm ngoài cùng ở bên phải, 
điểm ngoài cùng ở bên trái của toàn bộ mẫu ; ước lượng tỉ lệ giữa chiều cao 


và chiều rộng của toàn bộ mẫu để tìm khung hình chung. 
— Vẽ phác khung hình chung cho đúng tỉ lệ và cân đối với khổ giấy. 


— Ước lượng tỉ lệ của lọ, hoa, quả và vẽ phác hình bằng nét thắng mờ (khung 


hình chỉ tiết - H.a). 


— Tìm kích thước của thân, miệng, đáy lọ ; kích thước của từng bông, 


lá, quả (H.b). 


= Quan sát, so sánh, điều chỉnh tỉ lệ của toàn bộ mẫu rồi vẽ chỉ tiết ( 
Chú ý : Nét vẽ cần có đậm, có nhạt để hình vẽ sinh động. 


hoa, khóm 


H.c, đ). 


© 
Gợi ý cách vẽ hình (Lọ, hoa và quả) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
— Vẽ lọ, hoa và quả (vẽ hình). 
— Sưu tầm tranh tĩnh vật. 


3 


6l 


TĨNH VẬT 
VẼ THEO MI (Lọ, hoa và quả - Vẽ màu) 


I—QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Màu sắc chung và màu của từng vật mẫu (lọ, hoa, lá, quả và nền). 
— Hướng ánh sáng chiếu vào vật mẫu. 
— Độ đậm nhạt chung và độ đậm nhạt của từng vật mẫu : lọ, hoa, lá, quả và nền. 


Gợi ý cách bày mẫu tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - ảnh) 


62 


II- CÁCH VẼ MÀU 
— Vẽ hình như đã hướng dẫn ở bài trước (vẽ bằng nét chì hoặc nét màu nhẹ). 
— Phác nét phân chia các mảng màu đậm, màu nhạt chính ở lọ, hoa, lá, quả và nền. 
— Vẽ màu theo các mảng đậm, nhạt rồi điều chinh dần cho bài vẽ sát với mẫu 
và sinh động. 
Chú ý : 
Màu sắc của các vật mẫu đặt cạnh nhau sẽ có sự ảnh hưởng qua lại, cần so 
sánh kĩ độ đậm nhạt và màu sắc của mẫu để thể hiện ở bài vẽ cho hài hoà. 


Gợi ý cách vẽ màu (Lọ, hoa và quả) 


63 


Tĩnh vật. Tranh sáp màu của Trần Châu Tùng (học sinh) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ, hoa và quả (vẽ màu hoặc xé đán giấy mảu). 


6 


TẠO DÁNG 
'VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH”) 


I— QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Túi xách có nhiều kiểu 
đáng và được trang trí theo 
nhiều cách khác nhau 
(có loại có quai xách, 
có loại có dây đeo,...). 

— Túi xách thường được làm 
bằng đa, vải.... hoặc được đan 


Hình 1. Giới thiệu một số túi xách 


(*) Túi xách : Có địa phương gọi là gzở xách. 


66 


— Cách thức trang trí túi xách rất phong phú (bằng hình mảng, bằng hoạ tiết...) với 
nhiều cách phối hợp màu sắc khác nhau (rực rỡ, êm dịu, mạnh mẽ, nhẹ nhàng,...). 
Túi xách không những là vật dụng cần thiết mà còn làm đẹp cho cuộc sống 

COn người. 


Hình 2. Một số kiểu dáng và hình thức trang trí túi xách 


II~ CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH 


1. Tạo dáng 
— Tìm hình dáng của túi xách (dạng hình vuông, hình chữ nhật...) (H.3a, 4a). 
— Vẽ trục đối xứng và tìm tỉ lệ các bộ phận của túi (H.3b, 4b). 
— Xác định vị trí nắp túi, quai túi,... (nếu có) (H.3e, 4e). 
— Hoàn thiện hình dáng túi (H.3d, 4d). 


e) 3) 


Hình 3. Gợi ý cách tạo dáng túi xách 


67 


©) 9) 
Hình 4. Gợi ý cách tạo dáng túi xách 


Trang trí túi xách 
Bài vẽ của học sinh 


68 


2. Trang trí 


Có nhiều cách trang trí túi xách : có thể trang trí kín mặt túi hoặc trang trí 
ở giữa, ở phần trên hay phần dưới túi (H.I, H.2 tr. 65, 66). Trang trí túi xách 
thường được tiến hành theo các bước sau : 


— Tìm các hình mảng trang trí (H.5a, 5b). 
— Tìm và vẽ hoạ tiết vào các hình mảng (hình kỉ hà hoặc hoạ tiết hoa, lá - H.5c). 
— Vẽ màu theo ý thích sao cho phù hợp với kiểu đáng và chất liệu của túi (H.5d). 


K v0, đi na | Ca dự 
bô l5 x^ xử 


©) q) 
Hình 5. Gợi ý cách trang trí túi xách 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tạo dáng và trang trí một cái túi xách. 


69 


( — BÀI5 | ĐỀTÀI PHONG CẢNHQUÊ HƯƠNG 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Đất nước ta có nhiều vùng, miền khác nhau : thành phố, đồng bằng, cao 
nguyên, miễn núi, miền biển,... với cảnh sắc rất phong phú. Đó là những đề tải lí 


thú để vẽ tranh. 


Tranh phong cảnh vẽ cảnh là chủ yếu, tranh thể hiện những đặc điểm và vẻ 
đẹp riêng của mỗi vùng, miền. Mỗi người vẽ thường có cảm xúc và cách thể 
hiện riêng. 


Quê em. Tranh màu nước của học sinh 


70 


II- CÁCH VẼ TRANH 

— Tranh phong cảnh có thể được vẽ trực tiếp ngoài thiên nhiên ; có thể được vẽ 
dựa theo kí hoạ ; hoặc vẽ theo trí nhớ, trí tưởng tượng sinh động, sáng tạo của 
ngưỜi vẽ. 

— Vẽ tranh phong cảnh dù đơn giản cũng phải đảm bảo những yêu cầu về bố cục, 
hình vẽ, màu sắc,... như ở các loại tranh khác. Các bước vẽ được tiến hành 
như sau : 

+ Chọn hình ảnh tiêu biểu phù hợp với nội dung. 

+ Tìm bố cục : sắp xếp các mảng hình chính, phụ. 

+ Vẽ màu theo cảm nhận riêng, chú ý tới đậm nhạt của màu sắc và không gian 
chung của cảnh vật. 


ko N 


Mùa thu vàng. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Lê-vi-tan (hoạ sĩ Nga) 


71 


Ao làng. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Nguyễn Lương Tiểu Bạch 


CẦU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh phong cảnh quê hương. 
72 


CHẠM KHẮC GỖ 
ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM 


I~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 

— Đình làng là thành tựu đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc và trang trí truyền 
thống của nước ta. Đình là nơi thờ Thành hoàng làng, đồng thời cũng là nơi 
bàn bạc, giải quyết việc làng và tổ chức lễ hội hằng năm. 

— Kiến trúc đình làng mộc mạc và duyên dáng. Ngôi đình là niễm tự hào và luôn 
gần gũi, gắn bó với tình yêu quê hương của mỗi người dân. 

— Các ngôi đình như Đình Bảng (Bắc Ninh), Thổ Hà, Lỗ Hạnh (Bắc Giang), 
Tây Đằng, Chu Quyến (Hà Tây)... được coi là tiêu biểu cho đình làng 
Việt Nam. 


II NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG 


— Chạm khắc trang trí gắn bó chặt chẽ với kiến trúc đình làng. Các đầu đao, đầu 
cột của đình làng thường được chạm hình đầu rồng và các hoa văn. Dọc theo 
các trục, các bức vách gỗ của đình phần lớn được trang trí bằng các bức chạm 
khắc với nội dung sinh hoạt xã hội phong phú và giàu tính hiện thực. 

— Chạm khắc gỗ đình làng thuộc dòng nghệ thuật dân gian, do những nghệ nhân 
là nông dân sáng tạo nên. Chạm khắc gỗ đình làng chủ yếu phản ánh sinh hoạt 
của nhân dân ở làng xã. Các cảnh : gánh con. trai gái vui đùa, uống rượu, đánh 
cờ, tấu nhạc, các trò chơi dân gian,... được các nghệ nhân mô tả rất sinh động. 
Cách chạm khắc đứt khoát, chắc tay nhưng phóng khoáng, tạo nên chỗ nông, 
chỗ sâu khiến cho bức chạm khắc có độ tối sáng lung linh huyền ảo khi nằm 
trong không gian kiến trúc. 


— Chạm khắc đình làng có vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, giản dị. Nghệ nhân xưa 
không bị lệ thuộc vảo các khuôn mẫu có sẵn mà sáng tác theo cảm hứng từ 
cuộc sống diễn ra hằng ngày đã in sâu vào tâm trí họ. Vì vậy, nghệ thuật chạm 
khắc đình làng hoàn toàn thoát khỏi những quan niệm của giai cấp phong kiến 
thống trị, mang đậm tính dân gian và bản sắc dân tộc. 


73 


74 


Cấu trúc bên trong đình Chu Quyến (Hà Tây) 


"và 


.- 
. - < 
Uống rượu. Đình Chị 


\u Quyến (Hà Tây) 


'm1 vi 


Cảnh sinh hoạt của người dân. Đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc) 


75 


Rồng chầu. Đình Chu Quyến (Hà Tây) 


76 


Ôm gà chọi. Đình Liên Hiệp (Hà Tây) 


III - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG 
— Các bức chạm khắc đình làng chủ yếu phản ánh những sinh hoạt trong cuộc 
sống đời thường của nhân dân. 
— Nghệ thuật chạm khắc mộc mạc, khoẻ khoắn và phóng khoáng, bộc lộ tâm hồn 
của những người sáng tạo ra nó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên và địa điểm của những ngôi đình làng mà em biết. 
2. Hãy nêu nội dung và tính nghệ thuật của chạm khắc gỗ đình làng. 
3. Sưu tầm tranh ảnh về đình làng và chạm khắc đình làng. 


77 


'VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG 
(Tượng thạch cao - Vẽ hình) 


VẼ THEO MẪU 


I=QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hình đáng chung của mẫu : 
đầu tượng, bệ tượng. 
— Tỉ lệ, đặc điểm của mẫu. 


— Hướng ánh sáng chính chiếu 
tới mẫu. 


— Đậm nhạt chung. 
a) Tượng nhìn chinh diện 


b) Tượng nhìn nghiêng ©) Tượng nhìn nghiêng 2/3 
Em bé cài lược. Tượng của Vũ Cao Đàm (Phiên bản) 
78 


II - CÁCH VẼ HÌNH 
— Vẽ phác khung hình chung và đường trục ngang, dọc (Ha). 
—Xác định tỉ lệ và phác hình khái quát phần đầu, cổ, bệ tượng bằng các nét thăng (H.b). 
— Ước lượng tỉ lệ và vẽ phác hình các bộ phận : trán, mắt, mũi, miệng, cằm, tai (H.e). 
~ Nhìn mẫu, điều chỉnh tỉ lệ và vẽ nét chỉ tiết (vẽ nét để diễn tả đặc điểm 
của mẫu - H.đ). 


9 3) 
Gợi ý các bước vẽ hình 
79 


Bài vẽ tượng chân dung (Bài tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Vẽ chân dung (tượng thạch cao — vẽ hình). 


80 


'VẼ TƯỢNG CHÂN DUNG 
(Tượng thạch cao —- Vẽ đậm nhạt) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hướng ánh sáng chiếu tới mẫu. 
— Chất liệu của tượng (thạch cao). 
— Độ đâm nhạt ở tượng. 
— Độ đậm nhạt của tượng so 
với nền, 


Hình 1. Đậm nhạt ở mẫu 


II- CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT 
— Xác định vị trí các mảng đậm nhạt chính ở mặt, cổ, bệ tượng. 
— Phác hình các mảng đậm nhạt theo cấu trúc khối của mẫu. 
— Vẽ đậm nhạt : 
+ Dùng các nét thưa, dày đan xen để vẽ đậm nhạt. 
+ Vẽ mảng đậm trước, từ đó so sánh để vẽ các mảng nhạt. 
+ Quan sát mẫu, điều chỉnh độ đậm nhạt (tăng hoặc giảm) cho hợp lí để tạo 


được hiệu quả hình khối và không gian. 


81 


©) 9 
Hình 2. Gợi ý cách vẽ đậm nhạt 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ đậm nhạt theo mẫu vẽ ở Bài 7. 


82 


TẬP PHÓNG TRANH, ẢNH 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
Có những bức tranh, ảnh rất cần cho việc học tập, vui chơi giải trí và nhiều 
hoạt động trong cuộc sống, nhưng lại có khuôn khổ nhỏ, không đáp ứng được 
yêu cẩu sử dụng. Để phát huy tác dụng của các tranh, ảnh đó, có thể dùng 
kĩ thuật phóng tranh, ảnh đơn giản để phóng to gấp nhiều lần theo ý muốn. 
Sau đây là một số cách phóng tranh, ảnh đơn giản để sử dụng khi cần thiết. 


1I— CÁCH PHÓNG TRANH, ẢNH 

Cách 1 : Kẻ ô vuông 

— Đo chiều cao, chiều ngang của hình định phóng, sau đó kẻ các ô vuông bằng 
nhau. Nên lấy chăn số ô vuông theo một cạnh của tranh, ảnh. Cạnh còn lại 
thường dư ra một khoảng (H.). 

— Nếu muốn phóng to kích thước tranh, ảnh gấp bao nhiêu lần thì tăng tỉ lệ ô 
vuông lên bấy nhiêu lần so với ở hình mẫu. 
Ví dụ : Hình 2 là hình phóng to với tỉ lệ mỗi chiều gấp hai lần hình 1. 


— Dựa vào các ô đã kẻ để vẽ hình. Chú ý ước lượng tỉ lệ cho sát, hình phóng sẽ 
giống mâu. 1 z 3 4 


Hình 1 


\ 


Hình 4 


Cách 2 : Kẻ đường chéo 
— Kẻ các đường chéo và các õ hình chữ nhật nhỏ trên hình mẫu (H.3, 5). 
— Đặt tranh, ảnh mẫu vào góc dưới bên trái tờ giấy. 


— Dùng thước kẻ kéo dài đường chéo của tranh, ảnh định phóng. Dựa vào đường 
chéo, có thể phóng hình với tỉ lệ tuỳ theo ý định bằng cách : lấy điểm bất kì 
trên đường chéo, kẻ các đường vuông góc tới các mép giấy (sẽ phóng) 
ta sẽ có khung hình đồng dạng với khung hình mẫu. 


§4 


— Kẻ ô ở hình lớn (theo ô đã kẻ ở hình mẫu). 

— Nhìn hình mẫu, dựa vào các đường vừa kẻ, tìm và đánh dấu vị trí của hình ở 
các đường kẻ trên tờ giấy. Cần xác định vị trí cho chính xác (1/2, 1⁄3...) để 
hình phóng đúng với mẫu. 

— Dựa vào các điểm đã xác định để vẽ phác hình (H.4, 6). 


— Nhìn mẫu, điều chỉnh tỉ lệ rồi vẽ hoàn chỉnh hình và vẽ màu. 


Hình 5 Hình 6 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tự chọn tranh hay ảnh ở một số sách giáo khoa Mĩ (huật, Lịch sử,... và phóng to 
theo ý thích. 


85 


ĐỀ TÀI LÊ HỘI 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Hằng năm, nước ta có những lễ hội chung và nhiều lễ hội riêng của từng 
vùng, miễn với nội dung, ý nghĩa khác nhau. Lễ hội dù lớn hay nhỏ đều tưng 
bừng, nhộn nhịp và gây ấn tượng đối với đông đảo mọi người. 

Lễ hội thường có các hình thức tổ chức như : mít tỉnh, duyệt binh, 
điễu hành, rước cờ, rước kiệu, tế lễ, mủa lân, múa rồng, ca hát,... và các hoạt 
động thể thao, văn hoá sôi nổi, vui tươi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia 
(thi bơi thuyền, thổi cơm, đấu vật, chọi gà, đâm trâu. ném còn. đánh cờ người, 
đánh đu và nhiều trò chơi hấp dẫn khác). 


Cảnh rước Rồng trong ngày hội (Ảnh) 


§6 


II- CÁCH VẼ TRANH 

— Xác định nội dung cụ thể để vẽ tranh. Có thể vẽ toàn cảnh hay vẽ một hoạt 
động tiêu biểu nào đó trong lễ hội, tuỳ theo cảm xúc và khả năng thể hiện của 
mỗi người. 

— Cách vẽ cũng như ở các bài trước. 
Chủ $ : 
+ Tìm bố cục đẹp, chặt chẽ, thể hiện rõ nội dung ; 
+ Hình vẽ sinh động, tiêu biểu cho từng hoạt động ; 
+ Màu sắc trong sáng, rực rỡ, thể hiện được nét đặc trưng của lễ hội. 


Đấu vật. Tranh bút dạ và sáp màu của học sinh: 


§7 


Tây Nguyên ngày hội. Tranh màu bột của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài lễ hội. 


§§ 


TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG 


I—QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Ngày lễ, ngày hội cần được trang trí đẹp và trang trọng. Trong đó, trang trí hội 
trường luôn có vai trò quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công của ngày lễ, 
ngày hội. 

~ Phần trang trí thường là sân khấu, được thiết kế cao hơn nền, có lối lên xuống, 
có treo phông màu (xanh lá cây, đỏ cờ, mận chín...) 

— Cách trang trí lễ hội, hội trường tuỳ thuộc vào nội dung của buổi lễ, thường 
có : quốc kì, ảnh hoặc tượng lãnh tụ, khẩu hiệu, biểu trưng, bàn, bục, hoa, 
cây cảnh.... 

~ Có thể trang trí đối xứng hoặc không đối xứng nhưng cần đảm bảo tính cân 
đối, thuận mắt. Màu phông, màu chữ và các hình ảnh khác cần phù hợp với 
nội dung. 


LẾI†IIB II TINH LỊP 
II XUlT BÍI tifi t 
I57-0? 


+ ””))/))))0))) 10)310)))11))) 


Hình 1. Trang trí hội trường (Ảnh) 
§9 


II CÁCH TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG 
— Xác định nội dung (tên buổi lễ hoặc hội thảo...) 
— Chuẩn bị chữ (chọn kiểu chữ phù hợp) và các hình ảnh cần thiết cho trang trí 
(quốc kì, ảnh hoặc tượng lãnh tụ, biểu trưng,...). 
— Sắp xếp hoàn thiện các hình ảnh và mảng chữ (bố cục có trọng tâm). 


TRƯỜNG THCS NGÔ 8Ï LIÊN 


4 ựw 440/117 1⁄7 k5 


CHÀO MÙNG NGÄY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 


^Ô -ff? 


Hình 2. Gợi ý cách tìm bố cục trang trí hội trường 


2Š “?7Ezt+0 4⁄24 
HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Hà NỘI 


NGÀY 1/8/2008 


# 


Hình 3. Trang trí hội trường (Phác thảo) 


90 


x.? TRƯỜNG THCS GIẲNG VÕ. 


LỄ HAI G@IÂNG 


NĂM HỌC 2004 - 2005 


_ 
be 
;: 


LỄ KHAI GIẢNG 


NĂM HỌC 2004 - 2005 


Hình 4. Gợi ý cách trang trí hội trường 


Những điêu cân lưu ý khi trang trí hội trường 

— Cần nắm vững tỉ lệ chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hội trường để trang 
trí cho phù hợp. 

— Chọn kiểu chữ phù hợp nội dung, đủ dấu, để đọc,... tránh sắp xếp chữ quá cao, 
quá thấp (người ngồi che mất chữ) hoặc quá gần nhau. 

— Màu sắc phông màn, chậu cảnh, khăn trải bàn, hình vẽ hoặc biểu trưng, khẩu 
hiệu cần kết hợp với nhau sao cho hài hoà, phù hợp với nội dung. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ phác thảo trang trí hội trường (tự chọn nội dung, vẽ màu). 
9] 


SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT 
CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM 


I~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 
— Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời. Trên mảnh đất trải dài từ Bắc tới Nam, 
từ Đông sang Tây có 54 cộng đồng các dân tộc sinh sống. Hàng ngàn năm nay, 
các dân tộc trên đất nước Việt Nam đã cùng nhau kể vai sát cánh đấu tranh 
chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên khắc nghiệt để bảo vệ và xây dựng 

đất nước. 

— Bên cạnh những đặc điểm chung về kinh 
tế và xã hội, mỗi cộng đồng các dân tộc 
trên đất nước Việt Nam lại có những nét 
đặc sắc riêng về văn hoá. Chính những 
nét đặc sắc đó đã tạo nên sự phong phú, 
đa đạng cho nền văn hoá Việt Nam. 


II-MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC 
ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM 


1. Tranh thờ và thổ cắm 
a) Tranh thờ 

— Tranh thờ cổ của đồng bào Dao, Hmông, 
Sán Chay, Tày, Nùng,... ở phía bắc nước ta 
phản ánh ý thức hệ lâu đời của họ : hướng 
thiện, răn đe cái ác và cầu may mắn, phúc 
lành cho mọi người. Những tranh thờ này 
có thể là tranh vẽ hoặc được in nét và vẽ 
bằng các màu tự tạo như nhựa cây sung, 
cây sơn,... 

— Ngoài việc phục vụ cho thờ cúng, tranh 
thờ của các dân tộc ít người còn có giá trị 
lịch sử vả nghệ thuật, có vị trí đáng kể 
trong nền mĩ thuật dân gian Việt Nam. Hình 1. Tranh thờ của dân tộc Dao 


92 


b) Thổ cẩm 

— Đồng bào các dân tộc ít người (Tày, Nùng, Thái, Dao, Sán Chay, Hmông, 
Gia-rai, Ê-đê, Chăm...) rất chú ý đến trang trí trên y phục. Dù là trên chiếc 
khăn “piêu”, vỏ chăn, cạp váy hay những phần thêu ở áo dài, đây lưng,... đều 
có những mẫu trang trí vừa thanh nhã, vừa đẹp, phù hợp với từng vật dụng. 

—Nét đặc sắc của nghệ thuật trang trí trên vải (còn gọi là thổ cẩm) của đồng bào 
các dân tộc ít người là chất lọc những đường nét khái quát điển hình của các 
sự vật : cách điệu và đơn giản hoá từ những hình mẫu thực ngoài thiên nhiên 
thành những hoạ tiết, rồi sắp xếp, thể hiện, tạo nên những tác phẩm mang tính 
trang trí và có giá trị thẩm mĩ cao. 


93 


2. Nhà rông và tượng nhà mô Tây Nguyên 
a) Nhà rông 

— Vùng Tây Nguyên rộng lớn kéo dài suốt dải đất miễn tây nam Trung Bộ 
là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc như Bana, Giarai, Ê-đê, 
Xơ-đăng,... Nét đặc sắc trong kiến trúc của đồng bào Tây Nguyên thể hiện rất 
rõ ở nhà rông. 

— Nhà rông to và cao hơn các nhà khác trong buôn, là nơi sinh hoạt chung của buôn 
làng (có vị trí như đình làng của người Kinh ở miễn xuôi). Nhà rông có hình dáng 
đặc biệt, với nóc nhà rất cao, đứng sừng sững và được trang trí công phu. 

= Về mặt mĩ thuật, tuy cũng làm bằng chất liệu gỗ, tre, lá (hay cỏ gianh lợp mái), 
song nhà rông được chú trọng đặc biệt về kiến trúc và trang trí nên có vẻ đẹp 
vừa hoành tráng vừa giản dị, gần gũi. 


Hình 4. Nhà rông (Tây Nguyên) 


94 


b) Tượng nhà mô 

— Ngoài ngôi nhà để sinh sống, người Tây Nguyên còn làm nhà mồ rất đẹp cho 
người chết. Tỉnh hoa nghệ thuật của nhà mồ thể hiện ở kiến trúc, trang trí và 
đặc biệt là điêu khắc gỗ. 

— Tục làm tượng nhà mồ rất phổ biến, thể hiện mong muốn của người sống là 
làm vui lòng người đã chết. là sự tưởng niệm của người sống với người đã ra 
đi. Chỉ với cái rìu, khúc gỗ, bằng sự khéo léo và những tình cảm dành cho 
người đã khuất, người dân Tây Nguyên đã đẽo thành nhiều bức tượng rất 
phong phú, sinh động với để tài về người và các con vật trong cuộc sống 
thường ngày. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên là pho sử thi về cuộc sống xã 
hội và tự nhiên của rừng núi, vừa cổ sơ. vừa hiện đại với ngôn ngữ hình 
khối đơn giản và tính cách điệu cao. 


Hình 5. Tượng nhà mồ của dân tộc Ba-na (Gia Lai, Tây Nguyên) 


95 


Hình 6. Tượng nhà mồ 
(Gia Lai, Tây Nguyên) 


Hình 7. Nhà mồ của dân tộc 
Ba-na (Gia Lai, Tây Nguyên) 


%6 


3. Tháp và điêu khắc Chăm (Chàm) 
a) Tháp Chăm 

— Dọc theo mảnh đất duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ là nơi người 
Chăm sinh sống, Họ đã tạo nên một nền ăn hoá độc đáo từ hàng ngàn đời 
nay. Văn hoá Chăm chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo. 

~ Tháp Chăm là công trình kiến trúc độc đáo có nhiều tầng, các tầng thu nhỏ 
dần lên đến đỉnh. Tháp được xây bằng gạch rất cứng. Các nghệ nhân Chăm 
có thể chạm khắc trang trí ngay vào những khối tường đã xây. Trang trí cho 
kiến trúc là các hình hoa, lá xen kẽ với hình người hay thú vật... 

— Mĩ Sơn là quần thể kiến trúc Chăm gồm trên 60 di tích đến tháp lớn nhỏ, 
có những ngôi đền dựa vào sườn núi bao quanh như hình vòng cung. Mặc dù 
đã bị huỷ hoại qua thời gian nhưng những gì còn lại cho thấy đây là một quần 
thể kiến trúc rất đẹp. Mĩ Sơn đã được ƯNESCO công nhận là “Di sản văn hoá 
thế giới”. Ngoải ra, còn có nhiều tháp Chăm nổi tiếng khác như Đô Na-ga 
(Khánh Hoà), Pô Hài (Bình Thuận)... 


Hình 8 
Tháp Chăm 
(Ninh Thuận) 


b) Điêu khắc Chăm 

~ Tượng tròn và phù điêu là một phần gắn bó chặt chẽ với các công trình kiến 
trúc Chăm. Ở Thánh địa Mĩ Sơn có rất nhiều tượng đá và phù điêu tuyệt đẹp. 

— Nghệ thuật tạc tượng của các nghệ nhân Chăm có cách tạo khối tròn, căng ; 
nhịp điệu uyển chuyển, đẩy gợi cảm ; bố cục chặt chẽ. 

— Điêu khắc Chăm như một bản hợp ca về cuộc sống xã hội và tâm linh, 
tràn trể sức sống với ngôn ngữ tạo hình giản dị, có tính khái quát cao. 
Hiện tại, một số lớn tượng và phù điêu Chăm được lưu giữ tại Bảo tàng Chăm 
ở Đà Năng. 

97 


` 


Hình 9. Phù điêu trên tháp ở Điện Bàn (Quảng Nam) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

I.Hãy nêu đặc điểm của tranh 
thờ, thổ cẩm, nhà rông và 
tượng nhà mổ. 

2. Hãy nêu một số nét tiêu biểu về 
tháp Chăm và điêu khắc Chăm. 

3. Em biết gì thêm về mĩ thuật 
của các dân tộc ít người ở 
Việt Nam ? 

4.Sưu tâm tranh, ảnh về mĩ 
thuật của các dân tộc ít người 
ở Việt Nam. 


Hình 10. Vũ nữ Trà Kiệu, thế kỉ X 
(Quảng Nam) 


98 


TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

— Hình dáng của con người 
luôn thay đổi khi vận động. 

— Quan sát các dáng hoạt 
động của con người : đứng, 
ngồi, đi, cúi, chạy, nhảy... 

— Nhận xét tư thế của đầu. 
thân, chân, tay khi con 
người vận động. 


Hình 1. Một số dâng người khi hoạt động (Ảnh) 


99 


II - CÁCH VẼ DÁNG NGƯỜI 
— Ước lượng tỉ lệ các bộ phận chính của dáng người. 
— Vẽ phác các nét chính để thể hiện các dáng vận động của con người (đi, chạy, 
nhảy, lao động,...) và tư thế của đầu, thân, chân, tay khi con người vận động. 
— Vẽ nét diễn tả hình thể, quần áo. 


- 
Hình 3. Bài tập vẽ dáng người của học sinh 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một hoặc hai dáng người khi hoạt động. 


100 


ĐỀ TÀI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 


I— TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
Lực lượng vã trang là để tài rộng hơn so với đề tài Bộ đội. Lực lượng vũ trang 
bao gồm bộ đội (bộ đội chủ lực, chính quy, bộ đội địa phương), lực lượng 
cảnh sát, công an vũ trang, dân quân tự vệ, dân phòng... 

— Có thể tìm và chọn những hình ảnh khác nhau để vẽ về các hoạt động của lực 
lượng vũ trang như : rèn luyện trên thao trường, chiến đấu, tuần tra, bảo vệ 
trật tự an ninh, bộ đội giúp dân thu hoạch mùa, chống bão lụt... 

— Có thể vẽ tranh về hoạt động của thiếu nhi giúp đỡ thương binh và gia đình 
liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.... hoặc bộ đội vui chơi múa hát với 
thiếu nhỉ. 


Đọc báo trên đảo. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Bằng Lâm 


101 


II— CÁCH VẼ TRANH 


— Cách vẽ tranh như đã hướng dẫn ở các bài trước. 


~ Chú ý tìm hình ảnh điển hình để thể hiện rð nội dung tranh. 


— Vẽ màu trong sáng, hài hoà, đậm nhạt thay đổi. 


Gợi ý cách vẽ tranh 


Bộ đội với bản em. Tranh màu bột của học sinh 


103 


Chào mùng ngày 22 - 12. Tranh màu nước của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh về để tài lực lượng vũ trang. 


104 


TẠO DÁNG 
VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Thời trang làm cho cuộc sống con người thêm 
đẹp và văn minh. Thời trang là lĩnh vực rất 
rộng, bao gồm cách ăn mặc, cách trang 
điểm... kết hợp với các vật dụng, phương tiện 
như đồng hồ, túi xách, xe máy, ô tô... trong 
một thời gian nào đó. 

—Mỗi dân tộc trên đất nước ta đều có trang phục 
khác nhau, mang bản sắc văn hoá và vẻ đẹp 
riêng. Áo tứ thân, áo dài của phụ nữ miễn xuôi 
cũng như trang phục của phụ nữ các dân tộc là 
những ví dụ điển hình chứng minh điều đó. 


Hình 1. Thời trang trong cuộc sống 


105 


ti 


Trang phục có nhiều loại, phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính : người già. 
người trẻ.... nam giới, nữ giới. 

Nhu cầu ăn mặc của con người luôn cần đến những kiểu đáng, màu sắc và cách 
trang trí trang phục khác nhau phủ hợp với từng lứa tuổi, từng mùa, từng hoàn 
cảnh. Hiện nay lĩnh vực tạo dáng thời trang ngày càng trở nên sôi động, hấp dẫn 
với mọi tầng lớp trong xã hội. 

Ở bài này sẽ giới thiệu cách tạo đáng và trang trí thời trang thông qua cách tạo 
dáng áo. Từ đó các em có thể tạo dáng và trang trí trang phục theo ý thích với 
cách thức tương tự. 


CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ 


1. Tạo dáng áo 


3) 


©) 


106 


Tìm hình đáng chung 
Kẻ trục và tìm dáng áo (tỉ lệ và đường nét của các phần chính). 
Tìm các chỉ tiết (cổ áo, tay áo và những đường nét cụ thể). 


°) 


9) 


Hình 2. Gợi ý cách tạo dáng áo bé gái 


3) 


@) kh 


b) lÌ 


9 


107 


tình 3. Gợi ý cách tạo dáng áo nam 


Ð) 


Hình 4. Gợi ý cách tạo dáng quần nữ 


l 
Ũ 


Hình 5. Gợi ý cách tạo dáng áo dài 


108 


2. Trang trí áo 
— Vẽ hình : 
+ Cách sắp xếp các mảng hình trang trí : Có thể vẽ hoạ tiết kín thân áo hoặc 
đường diểm ở tay, cổ, tà, gấu áo,... hay sử dụng mảng hình trang trí ở những 
vị trí thích hợp. 


+ Chọn hoạ tiết : hoa, lá, các con vật, các hình mảng... 
— Vẽ màu : 
+ Màu sắc của nền và màu của hoạ tiết cần hài hoà. 


+ Tuỳ thuộc vào kiểu dáng áo của người lớn hay trẻ em, áo dùng vào mùa hè 
hay mùa đông,.. mà có cách sắp xếp, chọn hoạ tiết và chọn màu cho 
thích hợp. 


Hình 6. Một số mẫu trang trí quần áo 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tạo dáng và trang trí một chiếc áo, quần hoặc váy (tuỳ chọn). 


109 


SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NỀN MĨ THUẬT 
CHÂU Á 


I~ VÀI NÉT KHÁI QUÁT 

Trung Quốc, Ấn Độ cùng với một số quốc gia châu Á lân cận được coi là hai 
trong số những cái nôi của văn minh thế giới. 

Bài này chỉ giới thiệu sơ lược một vài nét về mĩ thuật của Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản và một số công trình kiến trúc tiêu biểu của hai nước : 
Lào và Cam-purchia. 

II— VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á 
1. Mĩ thuật Ấn Độ 

—Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn ở Nam Á, có quá trình lịch sử trên 5000 năm. 
Nền văn minh cổ Ân Độ (trong đó có mĩ thuật) đã hình thành và phát triển 
rực rỡ từ 3000 năm trước Công nguyên. 

~ Ấn Độ là quốc gia có nhiều tôn giáo, song chỉ phối đời sống văn hoá, tư tưởng 
mạnh nhất là Ấn Độ giáo (đạo Hinrđu). Các công trình mĩ thuật ở các loại 
hình như kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ,... đều phát triển trên cơ sở đó. 

— Miền Nam Ấn Độ có nhiều công trình tuyệt đẹp như đến thờ Thần Mặt trời, 
Thần Si-va (Shiva),... Ở tất cả các ngôi đền, điêu khắc trang trí là bộ phận 
không thể thiếu được trong tổng thể kiến trúc. Maha-ba'li Puram là cụm 
Thánh tích nổi tiếng được xây dựng vào khoảng những năm 630 đến 715 sau 
Công nguyên, bao gồm những ngôi đền lớn, nhỏ khác nhau được tạo dựng 
trực tiếp từ những tảng đá lớn liền khối và một đền thờ thần Si-va có tên là 
Đền Ven Biển cũng được xây dựng bằng đá. Khu di tích này là niễm tự hào 
của người dân Ấn Độ và là đi sản văn hoá của nhân loại. 


110 


Thẩy tăng cầm phất trần hầu lễ 
Thành nam đền Vi-xva Brát-ma, A-la-pua, 
Đếch-cen phương nam Ấn Độ 


Lăng Tát Ma-ha (Ấn Độ) 


111 


2. Mĩ thuật Trung Quốc 

— Trung Quốc là đất nước có nền văn hoá phát triển rất sớm, trong đó mĩ thuật 
chiếm vị trí quan trọng, thể hiện ở nhiều phương diện, phong phú, đa dạng 
và độc đáo. 

— Ba luồng tư tưởng lớn đã ảnh hưởng đến cách nhìn, cách nghĩ, lối sống của 
người Trung Quốc và được thể hiện rõ nét ở nghệ thuật (trong đó có mĩ thuật) 
là : Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 

Kiển trúc 

Công trình kì vĩ có một không hai là ,Vạn Lí Trường Thành được 
xây dựng từ thế kỉ III trước Công nguyên. Ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều 
công trình nổi tiếng, trong đó có Cố Cung, Thiên An Môn, Di Hoà Viên,... 
còn tồn tại đến ngày nay. 


Vạn Lí Trường Thành (Trung Quốc) 


Hội hoạ 

Từ thời cổ xưa người Trung Quốc đã có các bức bích hoạ”) tuyệt đẹp 
vẽ trên vách đá, tiêu biểu là khu chùa hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Các bức 
vẽ chiếm khoảng 45000m°, là hệ thống bích hoạ lớn nhất thế giới và có 


(*) Bích hoạ là tranh tường. 


112 


giá trị nghệ thuật rất cao. Ngoài ra, /ranh lựa được vẽ từ thời Chiến quốc 
(thế kỉ V — IIT trước Công nguyên) và đặc biệt là tranh huỷ mặc (mực nho) 
sau này được để cao gọi là quốc hoạ của Trung Quốc. 7z4nh thuỷ mặc có lối 
vẽ công bút”) và lối vẽ nhanh, phóng khoáng, gây được mĩ cảm và mang 
nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đến thế kỉ XX, danh hoạ Tế Bạch Thạch (1863 — 1957) 
đã kế thừa và phát triển phép tả ý và lối vẽ công bút lên tuyệt đỉnh, đưa hội 
hoạ thuỷ mặc đến với đông đảo quần chúng nhân dân (năm 1993, hoạ sĩ 
Tề Bạch Thạch được UNESCO công nhận là “Danh nhân văn hoá thế giới”). 


113 


Nưi rùng rực dỏ. Tranh của hoạ sĩ Lý Khả Nhiễm (Trung Quốc) 


3. Mĩ thuật Nhật Bản 
Nhật Bản là một quần đảo hình cánh cung ở ngoài khơi phía đông bắc của 
lục địa châu Á. Do hoàn cảnh địa lí, Nhật Bản ít giao tiếp với bên ngoài. Tuy 
có chịu ảnh hưởng phần nào của tư tưởng và nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc, 
Ấn Độ, nhựng nghệ thuật Nhật Bản vẫn phát triển chủ yếu dựa vào truyền thống 
và những tiểm năng trong nước. Nhờ vậy, các di sản văn hoá của Nhật Bản 
(trong đó có mĩ thuật) giữ được bản sắc riêng, độc đáo. 
Kiến trúc 
Khoảng giữa thế ki V, đạo Phật từ Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản. Nhiều 
đến chùa được xây dựng với những tầng mái gỗ đồ sộ, kết cấu bằng kĩ thuật 
riêng rất hoàn hảo. Các công trình kiến trúc truyền thống của Nhật Bản hài hoà 
với cảnh trí thiên nhiên và bền vững với thời gian. 
114 


Hội hoạ và đô hoạ 


~ Hội hoạ Nhật Bản hình thành và khởi sắc từ cuối thế kỉ VI theo sự du nhập của 
đạo Phật. Trên cơ sở tiếp thu nghệ thuật bích hoạ của Trung Quốc, Ấn Độ, hội 
hoạ Nhật Bản đã dẩn dần tạo được bản sắc riêng. 

— Đặc biệt, nghệ thuật tranh khắc gỗ nhiều màu của Nhật Bản được thế giới biết 
đến và đánh giá cao. Các hoạ sĩ Nhật Bản đã phát triển được tranh khắc gỗ, 
vốn chỉ dành để minh hoạ sách, trở thành các tác phẩm độc lập, đáp ứng nhu 
cầu thưởng thức mĩ thuật của nhiều tầng lớp trong xã hội. Rất nhiều hoạ sĩ 
làm tranh khắc gỗ màu của Nhật Bản trở nên nổi tiếng ở cả trong nước và thế 
giới, như : U-tamarô, Hô-ku-sai, Hi-rõ-si-ghê.,... 


Điểm trang. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ U-ta-ma-rô (Nhật Bản) 


115 


Gió nam khi bình minh (trong bộ tranh vẽ núi Phú Sĩ). 
Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Hô-ku-sai (Nhật Bản) 


116 


4. Các công trình kiến trúc của Lào và Cam-pu-chia 


Thạt Luổng (Lào) 

Thạt Luổng được xây dựng lại vào năm 1566, là công trình kiến trúc Phật 
giáo tiêu biểu của nước Lào. Trong đó, tháp Thạt Luổng là kiến trúc chính, 
trung tâm tháp là một khối lớn vươn cao, xung quanh là các tháp nhỏ. Toàn bộ 
khối trung tâm đều được dát vàng, tạo nên vẻ uy nghỉ, rực rỡ. 


Thạt Luổng (Lào) 


Ẵng-co Thom (Cam-pu-chia) 

Nếu Ăng-co Vát là ngôi sao nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc sáng chói giữa 
thế kỉ XII, thì Ẩng-co Thom là ngọn lửa nghệ thuật kì vĩ giữa thế ki XIII của 
nhân dân Cam-pu-chia. 

Ăng-co Thom thuộc loại “đến núi” nhưng được xây dựng với quy mô hoành 
tráng, là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc 
tỉnh tế, hoàn mĩ. 


117 


Cổng Thắng lợi, Ăng-co Thom (Cam-pu-chia) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu vài nét về mĩ thuật Ấn Độ, Trung Quốc vả tranh khắc gỗ Nhật Bản. 
2. Sưu tầm tranh, ảnh có liên quan tới nội dung bài học. 


118 


VẼ BIỂU TRƯNG 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


—Biểu trưng là hình ảnh tượng trưng của một đơn vị, đoàn thể, ngành nghề hoặc 
trường học,... 

— Biểu trưng thường có hình ảnh tượng trưng và chữ. 

— Biểu trưng được in ở đầu báo, tạp chí của đơn vị, được dùng để trang trí trong 
các ngày lễ hội hoặc đeo ở ngực áo,... 
Trường học cũng thường có biểu trưng riêng để học sinh có ý thức trong cuộc 
sống và tự hảo về mái trường thân yêu của mình. 


Hình 1. Một số biểu trưng 


119 


II— CÁCH VẼ BIỂU TRƯNG CỦA TRƯỜNG HỌC 

1. Tìm, chọn hình ảnh 
— Tìm chọn các hình ảnh về nhà trường như : tên trường, sách vở, bút mực... 
— Tìm đặc điểm nổi bật của trường. 
~ Chọn hình tượng, chữ và màu của biểu trưng (có thể dùng nét, mảng hoặc kết hợp 


thêm một vài màu). 


TRƯỜNG TH€S 


CHU VĂN AN 
TRƯỜNG THCS CHU VĂN ÁN, 


Hình 2. Gợi ý cách tìm, chọn hình tượng biểu trưng 


2. Cách vẽ biểu trưng 
— Tìm hình đáng chung (H.3a). 
— Phác bố cục mảng hình, mảng chữ (H.3b) 
— Vẽ chỉ tiết : hình ảnh biểu trưng và chữ (H.3c, đ). 


— Vẽ màu : màu nền, màu hình và màu chữ. 


4 Í "đôi 
II 
Nang 
IS 4| 


3) b) ©) 9) 


3) 
kì 


9) 
© 


IÌ b) lợi 
8 3) § 
Hình 4. Gợi ý cách vẽ biểu trưng (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 


: 


Hình 5. Gợi ý cách vẽ biểu trưng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 


| 


121 


Những điều cân lưu ý khi vẽ biểu trứng : 

— Hình, nét cần được cách điệu. 

~— Hình, chữ, màu sắc phải đơn giản, cô đọng, làm rõ nội dung. 
Tham khảo các biểu trưng đã và đang được sử dụng ở dưới đây : 


Hình 6. Một số biểu trưng (Hình tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ phác thảo biểu trưng của trường em. 


122 


ĐỀ TÀI TỰ DO 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG 


Tìm nội dung tranh theo ý 
thích của mình. Có thể vẽ 
tranh chân dung, phong cảnh, 
tĩnh vật ; tranh về đề tài sinh 
hoạt : học tập, lao động, vui 
chơi hoặc lễ hội.... 


Bạn tối. Tranh xé dán giấy màu 
của học sinh 


1<) Ã.. 
Bữa cơm chiều. Tranh màu bột của học sinh 


\..': My. 


Chân dung mẹ em. Tranh sáp màu của học sinh 


Trong rạp xiếc. Tranh sáp màu của học sinh 


II— CÁCH VẼ TRANH 


— Tìm bố cục thích hợp 
với nội dung. 

— Các bước tiếp theo tiến 
hành như đã học ở các 
bài trước. 

— Vẽ hình, vẽ màu sao cho 
hài hoà, đẹp mắt. 

(Sử dụng chất liệu mà 
em có và thể hiện theo 
tình cảm của mình). 


Tĩnh vật. Tranh sâp màu của học sinh 


Vệ sinh đường phố Tranh màu bột của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh theo ý thích. 


Bài I 


Bài 2 


MỤC LỤC 


ÂM NHẠC 


Tiết 1 

Học hát : Bài Bóng đáng một ngôi trường 
“Tiết 2 

— Nhạc lí : Giới thiệu về quằng 
— Tập đọc nhạc : Giọng Son trưởng — TĐN số I. 
Tiết 3 

— Ôn tập bài hát : Đóng đúng một ngồi trường.. 
— Ôn tập Tập đọc nhạc : LĐN số I.. 

— Âm nhạc thường thức : Ca khúc thiếu nhỉ phổ thơ 


Tiết 4 
Học hát : Bài Nự cười... 
Tiết 5 

— Ôn tập bài hát : Nự cười. 
— Tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ — TĐN s 
Tiết 6 

— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
~ Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc 
Tiết 7 

Ôn tập và kiểm tra. 


Tiết 8 

Học hát : Bài Mối vòng tay lớn 
Tiết 9 

— Nhạc lí : Giới thiệu về dịch giọng 
— Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng — TĐN số 3 
Tiết 10 

— Ôn tập bài hát : Nối vòng fœy lới 
~— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 
— Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con 


Bài 4 


Bài I 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 
Bài Š 
Bài 6 
Bài 7 
Bài 8 
Bài 9 
Bài 10 
Bài 11 
Bài 12 
Bài 13 
Bài 14 
Bài lễ 
Bài 16 
Bài 17 
Bài 18 


Tiết I1 

Học hát: Bài Lí kéo chải... 
Tiết 12 

~ Ôn tập bài hát ; Lí kéo chài 
— Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN s 
Tiết 13 

— Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4.... 
— Âm nhạc thường thức : Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca 


Ôn tập...... 
Tiết 15 
Bài hát do địa phương tự chọn. 
Tiết 16, 17, 18 

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 
Phụ lục 

Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá... 


MĨ THUẬT 


Thường thức mĩ thuật _ Sơ lược vẻ mĩ thuật thời Nguyễn (1802—1945)... 


Vẽ theo mẫu Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả — Vẽ hình)... 

Vẽ theo mẫu Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả — Vẽ màu)... 

Vểếmrang trí Tạo dáng và trang trí túi xách 

Vẽ tranh Để tài Phong cảnh quê hương 

Thường thức mĩ thuật ` Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.. 

Vẽ theo mẫu Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao — Vẽ hình)... 
Vẽ theo mẫu 'Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao — Vẽ đậm nhạt) 
Về trang trí Tập phóng tranh, ánh... 


Về tranh Để tài Lểh 
Về trang trí Trang trí hội trường... 
Thường thức mĩ thuật ` Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam 
Về theo mẫu 


Về tranh Lực lượng vũ trang 


V£ trang trí Tạo đáng và trang trí thời trang.... 
Thường thức mĩ thuật _ Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á... 
Vềnang trí Vẽ biểu trưng 

Vểanh Đề tài tự do... 


Chịm trách nhiệm xuất bản : 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
"Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đâu : 
BÙI ANH TÚ (phần Âm nhạc) 
NGÔ THỊ THANH HƯƠNG (phần Mĩ thuật) 
Biên tập tái bản : 
NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 
Thiết kế sách và biên tập mĩ thuật : 
NGUYÊN THANH LONG 
Minh hoạ và ảnh : 

NGUYÊN QUỐC TOẢN - ĐÀM LUYỆN 
NGUYỄN HỮU HẠNH - TRIỆU KHẮC LỄ 
NGUYÊN ĐỨC TOÀN - ĐỖ CHIẾN CÔNG - LÂM THAO 
Trình bày bìa : 

BÙI QUANG TUẤN 
Sửa bản in : 
PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC) 
Chế bản : 
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Sách giáo khoa có sử dụng một số tranh, ảnh của Thông tấn xã Việt Nam và các nghệ sĩ nhiếp ảnh, hoạ sĩ. 
Tranh ở trang 53 : Một góc phố (tranh sáp màu của học sinh). 
Trân trọng cảm ơn. 


ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 9 
Mã số : 3H925T8 


In bản, (QĐ__) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in địa chỉ... 
Cơ sở in địa chỉ... 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/363 - 932/GD. 

Số QĐXB : /QĐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00131-3 


128 


HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


